MÓN LẠ MIỄN NAM 


Vũ Bằng 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Mục lục 


DỰNG . 
CANH RUA 


KHÔ 


Vũ Bằng 
MÓN LẠ MIỀN NAM 
DỰNG 


Có người đọc cuốn “Miếng ngon Hà Nội”(1) của tôi xong, 
thúc giục: 

- Miền Nam nước Việt có nhiều thức ngon lành lắm, sao 
không sưu tầm lại mà viết thành một cuốn nữa coi chơi? 

Tôi bỏ nhà đi lang bạt từ lúc mười bảy tuổi. Đến Sài Gòn dạo 
đó, tôi đã ăn nem Thủ Đức, thưởng thức phá lấu Lồ Ồ, ăn tóp 
mỡ nhiễn đường ở Sa Đéc, nếm suông ở Cây Mai, thịt bò bảy 
món Bà Hom, mì Cột Đèn Năm Ngọn. 

Rồi đến kỳ này, lại trở về quê ngoại mến thương, tôi đã 
thưởng thức nhiều món hơn, nhưng thú thực tôi không thấy 
các món đó có nói lên được cái gì mới mẻ, lạ lùng cho lắm. 
Có lẽ tô cá chìa vôi ngon thực, nhưng lòng còn gởi về cố lý 
nên cá rô đầm Sét vẫn là hơn, trái su su mát như da cô gái 
tuyết trinh, ô hay, sao lại như đăng đắng, mà miếng thịt gà 
muốn chế hóa cách gì đi nữa cũng vẫn cứ nhạt phèo? 

Mãi đến gần đây, tôi mới nhận ra rằng hương vị của những 
miếng ngon không hoàn toàn do nơi khẩu cái. Tự nhiên, 
không vì lý do gì hết, vào một buổi chiều xuống mầu kia, 
mình thấy miếng thịt gà đậm đà hơn, trái su su thoang 
thoảng ngọt và con cá chìa vôi ăn béo mà thơm. 

Ồ, tại sao lại thế? 

Thì ra ngon hay không là tự ở lòng mình. Chưa chắc miếng 
ngon miền Nam bây giờ khác trước. Nhưng người xa nhà 


cảm thấy ngon lành khác trước, có lẽ vì bây giờ y nhận thức 
được lòng thương yêu của những người ở chung quanh rõ 
rệt, đậm đà hơn trước. 

Đương buồn day dứt, có một anh bạn rủ về Cái Bè ăn ốc 
gạo; năm tàn nhớ quê, một cô ở Cao Lãnh mang biếu bánh 
in và ngồi ngay bên cạnh tách ra từng lát mỏng mời ăn; bà 
già vợ ở Rạch Giá lễ mễ đem cho mấy cái bánh tét bắp, ít 
khô tra, khô gộc và xôi vị... Tất cả những cái đó có nghĩa lý 
gì đâu, nhưng ăn thấy đậm đà, ý vị, vì mình ăn vào một 
miếng mà cảm thấy họ cho mình cả một tấm lòng. 

Thương biết bao là thương, mến chừng nào là mến! Nhưng 
mến thương sao cho bằng thương mến người vợ miền Nam 
xót xa người chồng Bắc xa nhà, nay làm món ăn này, mai 
làm món ăn khác, mong sao cho chồng khuây khỏa được nỗi 
buồn thiên lý tương tư. 

Dùng thịt nhiều xót ruột em nấu canh chua cá lóc anh xơi; 
chạo tôm quận vào mía lao ăn ngọt và bùi; nếu anh mệt thì 
dùng bát cháo chìa vôi nhé! 

Bánh bèo bì ở Bún nổi tiếng là ngon; tô mì Bà Điểm; hủ tíu 
chợ giữa Mỹ Tho; bánh in Cao Lãnh; nem Tân Hương ăn mịn 
xớt mà giòn; tôm nướng Tân Thuận Đông vừa thơm vừa 
ngọt. 

Gà nhúng hèm ngon nhất là Bình Hòa; con “móng tay” Long 
Hải; bưởi Tân Triều; măng Lái Thiêu; cam Cái Bè; dừa xiêm 
Mỹ; dưa hấu Cầu Ngang; con cá nhám rào thịt ngon lừ, ăn 
mát ruột mà lành; trứng chích, trứng diệt vừa bùi vừa béo; 
có cô con gái theo chồng ra tỉnh mà vẫn còn nhớ mãi nem 
nướng Đức Hòa, cá cháy Cái Vồn, măng le Bà Rịa ngon hỡi là 


ngonl 

Chồng mà không chịu ăn thì vợ đừ ngay ra mặt, khóc đòi về 
với bà già. Tôi yêu người vợ miền Nam thực thà như đếm, 
yêu ai thì yêu lộ liễu, thích cái gì thì muốn cho ai cũng biết 
rằng mình thích mới nghe! Đẹp thì muốn đẹp cho sắc sảo, 
áo quần phải làm sao cho nổi bật lên hơn cả quần áo của 
chúng chị em; mà ngày lễ và chủ nhật phải nèo chồng đi 
chơi cho kỳ được để cho người ta thấy hạnh phúc lứa đôi của 
mình. 

Miếng ngon của miền Nam cũng thành thật như người đàn 
bà vậy. Ăn một miếng, ngon ngay, nhưng ngon không phải 
do vị của chính thức ăn, mà là tại xạ và ớt làm nổi vị lên, 
điểm cho khẩu cái một tơ duyên ấm áp. 

Ăn như thế cũng có một cái thú riêng, nhưng làm cho người 
ta yêu hơn các món ăn của miền Nam, chưa chắc đã là vì 
các món ăn đó có nhiều ớt và nhiều sả, mà cũng không phải 
vì món ăn của miền Nam nịnh khẩu cái ta ngay, để rồi chỉ 
lưu lại một dư vị rất mong manh trong cuống họng. 

Tôi yêu miếng ngon miền Nam nhiều là vì nó lạ - lạ đến 
nhiều khi không thể tưởng tượng được - và chính những cái 
lạ đó đã cho tôi thấy rõ hơn tính chất thực thà, bộc lộ và 
chất phác của người Nam. 

Ăn cháo cóc; nhậu nhẹt đuông chiên; nhắm món dơi xào lăn 
với bánh mì; ăn ve con lăn bột; nhắm nấm chàm... rồi tráng 
miệng bằng một ly chè rùa hay một chén mủ trôm... thoạt 
mới nghe, mấy mà du khách không phải cho là “lạ hoắc”, 
“kỳ cục” hay “ớn quá”!. 

Nhưng có thưởng thức đủ cả những món lạ đó của miền 


Nam, người ta mới thật nhận thức được đất của miền Nam 
nước Việt phong phú biết chừng nào, người của miền Nam 
nước Việt hồn nhiên biết chừng nào, và miếng lạ của miền 
Nam nước Việt lạ biết chừng nào! 

Có nhận thức như thế, ta mới thấy món lạ của miền Nam 
ngon hơn lên và ta yêu hơn lên người miền Nam nước Việt 
qua những món lạ đó, không từng thấy ở Bắc hay Trung. 

Tôi viết cuốn “Món lạ miền Nam” này để ghi một chút ân 
tình lại trong những ngày xa phần tử, được các người xa lạ 
thương yêu như mẹ thương con, như vợ thương chồng, như 
em gái thương anh, chăm bón cho những miếng ngon vật lạ 
để khuây khỏa nỗi lòng của người mang nặng bảy tám biệt 
ly một lúc. 

Có bạn nào con đẻ của miền Nam nước Việt lúc này ở nơi hải 
giác thiên nhai, tình cờ đọc sách này, thấy tha thiết với xứ 
sở của mình hơn; có bạn nào chưa tới miền Nam nước Việt 
mà đã thấy có cảm tình qua những miếng lạ mà tôi sẽ nói 
tới dưới đây hay có bạn nào từ nơi xa lạ đến, không tìm thấy 
sự ngon lành của nước Việt miền Nam mà vì loạt bài này 
thấy thương mến miền Nam, miếng ăn của miền Nam, đất 
nước miền Nam hơn, thế là tôi mãn nguyện. 

(1) "Miếng ngon Hà Nội" in lần thứ nhất trên báo Mới (xuất 
bản ở Sài Gòn năm 1950-52, in thành sách năm 1955, Nhà 
xuất bản Nguyễn An Ninh) tái bản năm 1957 (Nhà xuất bản 
Nam Chi trong Kim Lai Tùng thư) 


Vũ Bằng 
MÓN LẠ MIỀN NAM 
CANH RÙA 


Thôi cũng là may: phe dân chủ ở Mỹ thắng, mình đã thấy 
ngay một cái lợi là biết ăn canh rùa. Mới nghe, tưởng là đùa, 
nhưng sự thật quả là như thế. 

Từ thuở bé, sống ở Thủ đô Bắc Việt, ông bà tôi, rồi đến thầy 
mẹ tôi, chỉ dung nạp được một thứ kêu là ba ba: ba ba tần, 
ba ba nướng chả, ba ba om, ba ba nấu giả cầy (có đậu phụ, 
chuối xanh, lá tía tô... Thượng đế ơi, ngon quá!)... nhưng đến 
cái con vật mệnh danh là con rùa thì tối ky, không ai lại ăn 
đến cái thứ đó bao giờ. Quái, con rùa thì khác gì con ba ba? 
Mà sao ăn ba ba lại không ăn rùa? 

Có lúc tôi nghĩ như thế nhưng không dám hỏi. 

Mãi đến sau này, lấy vợ, có buổi mây chiều gió sớm, ngồi 
“đấu lý” với nhau, tôi mới biết người hiền nội trợ phương Bắc 
không ăn rùa là vì thành kiến từ ngàn đời xưa để lại: 

Thương thay thân phận con rùa, Lên đình đội hạc, xuống 
chùa đội bia Ở đình chùa nào, người ta cũng thấy con rùa 
bằng đá hay bằng gỗ nên con rùa, không ai bảo ai, đã mặc 
nhiên thành ra một con vật huyền bí, có tính cách thiêng 
liêng, phải tôn thờ, phải kính cẩn, không được coi làm 
thường. Thôi, đừng có nói bậy, mà phải tội bây giờ đấy. 
Người vợ hạ giọng xuống khẽ bảo chồng, như dạy dỗ, như 
khuyên can: 

- Rùa là đệ tử trung thành của Đức Phật từ bi đấy, biết chưa? 


Ngày xưa, đã lâu lắm lắm rồi, lúc thầy Đường Tăng đi thỉnh 
kinh bên Tây Trúc, chính là nhờ con rùa đấy, chớ không thì 
làm thế nào mà đi được thiên sơn vạn thủy, đương đầu được 
với bao nhiêu quỷ sứ, yêu tinh!? Thế cho nên thỉnh được 
kinh rồi, thầy Đường Tăng thành Phật thì Đức Quan Thế Âm 
ngài cũng cho con rùa thành Phật luôn... Vì thế không bao 
giờ nên ăn thịt rùa. Ăn vào thì xúi quẩy, lụn bại, không còn 
buôn bán, làm ăn gì được! 

Yêu nhau, bảo thế nào lại chẳng phải nghe. Hai chục năm, 
sống ở bên cạnh người vợ bé nhỏ, một niềm kính Phật thờ 
Trời, tôi không một phút nào dám nghĩ đến chuyện ăn thịt 
rùa. Mãi đến tận gần đây, vào trong này, một biến cố lạ lùng 
xảy ra, khích động tính tò mò quá mức, khiến cho người 
chồng đã có một lần quên hẳn lời người vợ yêu để liều ăn 
một bữa thịt rùa xem sao. Nhưng mà cái việc liều lĩnh đó 
không phải là không có cới 

Ấy là vì khoảng dăm năm trở lại đây, ngày vui của kẻ viết 
sách này có thể đếm trên đầu ngón tay mà ngày buồân thì 
dằng dặc như trong đoạn kết bài thơ của vua Đường khóc 
người đẹp họ Dương. Mình cứ rình một cơ hội gì để liều đổi 
thời vận xem ra thế nào, thì trúng ngay vào lúc Tổng thống 
Eisenhower hết nhiệm kỳ, hai ông Kennedy và Nixon tranh 
nhau làm Tổng thống. 

- Nói chuyện dằng dai, dễ ghét! 

- Thì đã bảo mình đương buồn mà! Đêm vắng, nằm không 
ngủ được, mình mới lôi những bài tuyên ngôn của hai ứng cử 
viên Tổng thống Mỹ ra coi, rồi dây mơ rễ má, đọc luôn cả 
những bài văn cổ động cho hai ông. Một cuốn sách tuyên 


truyền cho công dân Kennedy đã làm cho tôi chú ý: cụ thân 
mẫu ra ông Kennedy, năm đó gần tám mươi tuổi, chính là 
trưởng ban tuyên truyền của ông; các anh em ông đi khắp 
mọi nơi hô hào cử tri bỏ phiếu cho ông không ngớt, nhưng 
giúp việc cho ông đắc lực nhất, chính là những cô em gái 
ông hoạt động bất phân mộ dạ, dưới muôn vàn hình thức 
khác nhau. 

Các cô đi không còn thiếu một câu lạc bộ, một hội liên đới 
phụ nữ nào; các cô diễn thuyết và lấy lòng phụ nữ cho ông 
anh; nhưng tài tình nhất là cụ thân mẫu và các cô em của 
ứng cử viên Kennedy khéo làm các bánh ngọt để biếu các 
bạn gái ở từng quận xã và không quên gửi kèm theo một 
cuốn sách mỏng trình bày rất đẹp. Một cuốn thơ xanh mầu 
hy vọng? Hay đó là một bản sao mấy bức danh họa của 
Gauguin, Van Dyck? Không, thơ họa gì cũng không bằng. 
Cuốn sách nhỏ bé gửi biếu các cử tri đó chứa đựng một bảo 
vật gia truyền của dòng họ Kennedy: bí quyết nấu canh rùa. 
Xin mời các bạn gái cử tri trên toàn bộ nước Mỹ cứ theo đó 
mà làm, các bạn sẽ tạo hạnh phúc cho chồng con và các 
bạn sẽ thấy thiên đường không ở đâu xa, mà chính ở ngay 
trên trái đất! 

Đọc thế, tôi thấy hay hay; nhưng làm cho tôi suy nghĩ thực 
nhiều, phải là từ lúc có tin điện loan truyền cùng thế giới: 
Kennedy đắc cử! 

Không hiểu tại làm sao từ đó, lúc nào tôi cũng nghĩ tới món 
canh rùa và, thường đêm, vào lúc chập chờn sắp ngủ, tôi 
hay liên tưởng đến một cái đĩa tây trắng cứ bong ra, đựng 
một thứ nước óng ánh vàng, trên thả một nhánh tỏi, vài ba 


lát ra-đi, lập là lập lờ vài miếng thịt hung hung mầu vàng Ốố! 
Phải, tôi tưởng tượng canh rùa của người Âu Mỹ như thế đó, 
nhưng chẳng biết ăn thế thì có ngon không nhỉ? Người Âu 
Mỹ ăn thịt ngựa, thịt ếch, ừ thì cũng được đi; nhưng bảo 
rằng họ thích canh rùa thì quả là từ khi đọc tập sách cổ 
động cho ứng cử viên Tổng thống Kennedy, tôi mới thấy lần 
đầu tiên như vậy. Rùa ăn có giống thịt ba ba không? Thịt nó 
dai và nhạt? Và ăn uống thì cách thức làm ra thế nào, hở... 
cô Năm? 

Tôi có một cô bạn nhỏ quen nhau từ câu chuyện ởi lấy lát ở 
Cồn Tranh dệt chiếu và biết nhau từ một sáng thu đi hái lá 
so đũa nấu canh với cá cơm để cùng ăn trong một túp lều 
tranh trên cồn. Yêu quá thể là yêu, cô gái bé miền quê Sa 
Đéc! Này, có phải ở ruộng người ta cho bông hoa bằng lăng 
này là biểu hiện của tình yêu mộc mạc không? Ờ mà quên 
mất nhỉ, bao giờ em lấy chồng? Mà yêu nhau quá thế này, 
đến khi anh về thành với vợ, em có buồn không? 

Người con gái bé nhỏ không biết gì hết, ngoài những chuỗi 
giờ dằng dặc ngồi bẻ bìa, móc chân làm chiếu kiếm tiền, chỉ 
biết cặm cụi vào bếp để nấu hết món này đến món kia làm 
vui người bạn mang nặng trong lòng nỗi biệt ly xứ sở. 

Ăn uống không có gì hết cả: vài trái điểu xào với tôm, ăn 
vào một buổi chiều có gió hây hây; một chén mủ trôm trưa 
hè; một nồi cá cháy không lột vỏ, không đánh vẩy, kho lạt 
ăn với cơm nguội; một chén dế cơm chiên nhắm nhót buổi 
tối trước khi đi nằm, hay mấy con ốc gạo cuốn theo lối bì 
cuốn chấm đẫm giấm ớt ăn vào lúc đương xót ruột... Chỉ có 
thế thôi. Nhưng phải trông thấy tận mắt người con gái bé 


nhỏ đó xào nấu, chế hóa các món ăn và đệ lên cho mình 
dùng, ta mới có thể cảm thông được sự trang trọng lên cao 
đến mức nào và ta không thể không nghĩ rằng những món 
quà hèn đó, đối với cô Năm, còn quý hơn là các bà các cô ở 
thành trịnh trọng với sơn hào hải vị. 

Sinh làm con nhà nghèo, cô chỉ biết con cua, con ếch, lá rau 
bò ngót, con cá nham rào, cùng lắm là miếng huyết heo 
luộc ăn với gạo lúa đốc, chớ có bao giờ biết vây yến, sucút 
hay camămbe Ôsiđa là gì. Ăn thịt con rùa, cố nhiên tôi phải 
hỏi cô Năm và cố nhiên một hôm tôi đã được thưởng thức 
món rùa chính cống làm theo kiểu miền quê Nam Việt. 

- Trời ơi! Sao anh lại có thể ví con rùa với cua đinh? Có lẽ ở 
xứ sở anh, người ta kêu cua đinh là ba ba, và em nghe các 
bà Bắc di cư nói chuyện thì “ở ngoải” người ta ăn ba ba 
thường lắm, hoặc theo kiểu tần, hoặc theo lối rán hay om 
với chuối xanh, đậu phụ, riềng, mẻ, điểm thêm mấy lá tía tô 
hay rau ngổ. Ở đây, cũng vậy, người ta cũng ăn cua đỉnh, 
nhưng cua đỉnh và rùa có hương vị khác hẳn nhau, cũng như 
thịt vịt ta không thể như thịt vịt xiêm, hay không ai lại có 
thể so sánh con cá ngáp với con cá sặt, chỉ vì lẽ cùng là loài 
cá. 

Không ai bảo cho tôi biết ở đô thị, người ta ăn thịt rùa theo 
cách thức nào, cũng như tôi chưa sưu tầm được bí quyết nấu 
canh rùa của em gái cố Tổng tống Kennedy ra sao; nhưng 
mấy món rùa của cô Năm nấu cho tôi thưởng thức hôm đó 
đã làm cho tôi chợt cảm thấy như vừa mới nghe thoang 
thoảng đâu đây một hương lan hòa với hương xuân lúc cùng 
với người yêu trèo lên một đỉnh núi cao trên Đà Lạt. 


Có những người sành ăn muốn thưởng thức món ăn gì, hết 
sức giữ cho kỳ được vị của món đó trong khi chế hóa mới 
vừa lòng. Ăn rươi, sợ tanh, mà cho gia vị đánh át mất cả vị 
của chính con rươi; ăn dê hầm mà cho lá sả và tẩy gừng quá 
tay để cho mất mùi hoi, hoặc pha mắm tôm ăn chả cá mà 
cho nhiều rượu và chanh quá, làm mất cả vị của mắm tôm, 
ăn như thế tức là “ám sát” các vị căn bản của món ăn, “thực 
bất tri kỳ vị”. Tôi thích món ba ba tần, ba ba hồng síu, ba ba 
om duyên dáng, triền miên, nhưng ăn đến rùa mà thật gọi là 
“thưởng thức”, cần phải ăn theo hai món chính mà cô Năm 
đã làm cho tôi. Đó là món rùa xào và món xé phay gỏi bắp 
chuối. 

Lúc còn ở ngoài Bắc, tôi đã được trông thấy một con rùa to 
bằng cái nia lớn lên phơi nắng ở trước đền vua Lê. Rùa như 
thế, tôi đã cho là lớn lắm nhưng sau này xem sách thì chưa 
thấm vào đâu hết. 

Trong hai mươi nhăm loài rùa sống ở trong trời đất, người ta 
đã tìm thấy những con to bằng cả một cái chiếu rộng nhất, 
cân nặng tới năm trăm kí, nhưng trái lại, lại có những con 
sống hàng trăm năm mà không lớn hơn một bàn tay, ta có 
thể cho vào túi bađờsuy đi dạo mà không ai thấy. 

Người ta bắt nó ra sao? Ta thường vẫn tưởng chỉ có hai thứ 
rùa: rùa núi và rùa sông, rùa sình. Thực ra, ngoài hai thứ đó, 
còn có một thứ rùa biển nữa. Rùa biển ăn thịt cá, tôm và 
nhiều khi bắt vịt, bắt le như chớp nhoáng; còn rùa sông, rùa 
sình thì thường ăn rêu, ăn sậy nhưng cũng không chê tôm 
cá, nếu chẳng may những con này sa vào miệng chúng; bởi 
vì rùa biển, rùa sông hay rùa núi đều có một điểm giống loài 


chim là chúng có một cái miệng không răng mà hai mép thì 
rắn như sừng, thường gọi là cái mỏ. 

Những người ăn thịt rùa không thích những thứ lớn quá vì ta 
có quan niệm cái gì lớn quá đều là thân hoặc là ma. Rùa lý 
tưởng cho người ta ăn thịt là thứ rùa lớn bằng cái đĩa tây. 
Theo các sách Âu Mỹ thuật lại thì từ năm 1708, người Âu 
châu đã thích ăn thịt rùa, Đại úy Francois Leglat đã viết 
trong một cuốn nhật ký của ông: “Thịt rùa cũng tựa như thịt 
trừu nhưng ăn thanh hơn nhiều”. Nhà thám hiểm Marc 
Antoine Rendu ăn thịt rùa hả quá cũng viết: “Canh rùa là 
vua canh” và không chê những con rùa kỳ lạ không có vảy 
nhưng toàn mình bọc một tấm da như kiểu một nhà võ sĩ 
thời Trung cổ. 

Con rùa cô Năm làm cho tôi ăn hôm ấy không kỳ lạ đến như 
thế; nó giống như các con rùa thường, chỉ khác mai nó hung 
hung vàng. Cô nói: 

- Rùa ăn thế nào cũng được, chỉ có một điều nên nhớ là thứ 
rùa quạ, mu đen như quạ, ăn không tốt. Người ta lại bảo 
rằng ăn rùa quạ cũng như ăn cua đỉnh mà cụt một cẳng thì 
dễ sanh bịnh cùi. Chẳng biết có đúng hay không? Con rùa 
mà em mua được hôm nay là rùa vàng, ăn vào phát tài, anh 
dùng đi, chớ cứ ngồi mà nhìn em hoài vậy ư? 

Cô Năm tiếp thêm cho tôi một miếng rùa xé phay. Cô nói: 

- Anh ăn đi, ngọt lắm. Em làm kỹ, không có sợ đau bụng 
đâu. Người ta bảo rằng làm cái giống rùa này mà không lau 
cho khô nước thì dễ sinh đau bụng. Anh đã thấy em làm rồi 
đấy: thịt khô mà chín nhừ. Có người cho lên lò nướng rồi tróc 
mu ra. Em không thế. Em cho vào nồi, trong nồi có sẵn muối 


hột; em rang muối, khi nào muối nóng thì bỏ rùa vào. 

Thấy muối nổ cũng đừng bắc ra vội; phải đợi cho muối vàng 
và tan thành bột, hãy bắc nồi ra. Lúc đó, rùa mới thực chết 
và thịt nó lúc ấy mới thực săn. Em cậy nắp ra, bỏ ruột, có 
trứng thì lấy trứng; đoạn, lấy dao lách thịt, xé phay, cuốn 
bánh tráng, gia đậu phộng, rau răm và hẹ, như thế này. Anh 
phải chấm đẫm nước mắm ớt có pha giấm và đường, ăn với 
đồ chua mới ngon, anh à. 

Ăn kiểu này thì thưởng thức được chân vị của món thịt rùa; 
người ta thấy thoang thoảng một chút tanh tựa như cái tanh 
của sò, của hến, thêm cái chất ngọt của thịt gà chân chì mà 
lại man mát tựa như thịt vịt xiêm. Thú thực là tôi không thấy 
cái gì “tựa thịt trừu” như lời Đại úy Leglat đã nói, song ăn 
đến cái nước lèo rùa luột thì phải nhận là ngon, nhưng cái 
ngon đây vẫn không phải là cái ngon đáo để của thịt trừu, 
hay thịt bò con, mà là cái ngon dịu hiền, thanh cảnh và kín 
đáo, tựa như món gà giò nấu với sa sâm, ý dĩ, thêm chất 
tanh tanh thú vị của món hà mà ta ăn sống ở trên bờ biển 
Vũng Tàu hay Long Hải. 

Ông nào cho ăn như thế là thanh cảnh quá, muốn đậm đà 
hơn một chút, nên dùng món rùa xào: thịt rùa rang lên rồi 
chặt ra từng miếng bằng con cờ, cho vào chảo xào với củ 
hành, gia thêm thứ rau gì tùy ý, xúc ra đĩa, ăn luôn với một 
hai tớp rượu đưa cay, ta cảm như ăn ba ba hồng síu của 
Tâu. Nếu cho vào nổi gia nước, đun lên và bỏ thêm mấy 
miếng su su, cà rốt, tống cú và vài cái chân gà ác hầm lên, 
ta sẽ cảm thấy cái vị ba ba cáy dùng. 

Nhưng ăn thực cho thích khẩu những người sành thường 


dùng món rùa hấp cách thủy: thịt rùa chặt ra từng miếng 
nhỏ, cho đúng phân lạng sa sâm, ý dĩ, đại quy và bạch 
thược, đợi cho thịt rùa thật chín và mềm, đem ra ăn, sướng 
ông thần khẩu không chịu được. 

Hấp cách thủy như thế hơi lâu. 

Trong khi chờ đợi, những ông bợm nhậu có thể lấy mấy cái 
chân rùa ra nướng lên nhấm nháp. Chân rùa nhiều gân; ta 
cạp chân gà thế nào thì gân chân rùa cũng từa tựa như thế; 
nhưng có nhiều người bảo gậm chân rùa “không có sướng” 
bằng lấy những cái vẩy trên mai nó nướng cháy lên mà 
nhắm rượu - chết chửa, giòn cứ tanh tách mà bùi quá thể là 
bùi! Này, các trái “noa” của Tây, tôi đố có thể đem ra mà bì 
được đấy! 

Rùa cách thủy đã được rồi đấy, mời ông lấy ra dùng. Húp 
mấy thìa thử mà coi, ông thấy mát ruột liền; nước không 
béo nhưng ngọt; mùi tanh của rùa quyện lấy mùi ý dĩ, bạch 
thược tạo nên một vị riêng tựa như thịt nai tơ, mà lại tựa 
như thịt rắn, nhần nhận, the the, mà lại trơn lừ cuống họng 
như canh yến. Ăn mà sướng khẩu cái như thế, chẳng là đã 
quá rồi sao? Nhưng có những người kỳ lắm, phàm ăn món gì 
lạ là cố tìm ra vài tính chất bổ béo của nó cho kỳ được mới 
nghe. Vì thế có ông bạn đã nghiêm khắc bảo tôi: 

- Trời! Nếu rùa mà chỉ có thế thì đâu có quý! Nó quý vì cái 
khác kia... 

- Bẩm, cái khác ấy là cái gì? 

- Con rùa cũng như con trâu, ông ạ, không có một bộ phận 
nào của nó mà không được việc. Cái mu và cái yếm của nó 
đem phơi dùng để bói và làm thuốc chữa cam phổi, cam 


gan, cam thận, cam tim của trẻ con; mật nó phơi khô trị 
chứng đau răng hay lắm, còn thịt nó thì không thể nào nói 
xuể... người ta bảo ăn được trăm ngày thì vợ chồng yếu sẽ 
mạnh, có ông già sáu mươi tám tuổi lấy vợ hai mươi chín 
tuổi mà bốn năm sanh liền hai đứa con trai đấy! 

Tôi tiếc là lúc viết bài này không có sách “Kinh nghiệm Y lý 
Đông phương” để truy cứu xem những lời nói của ông bạn 
đúng được bao nhiêu phần trăm; nhưng có một điều tôi biết 
chắc là chính giống rùa mạnh lắm, có một sức sống tuyệt 
kỳ, mà lại sống lâu như Bành Tổ. 

Năm 1938, người ta đã tìm thấy ở Mỹ những con rùa mà ở 
trên mu còn hằn những vết đạn hồi bảy mươi nhăm năm về 
trước, lúc xảy ra cuộc Nam Bắc phân tranh. 

Lại vừa đây, người ta mới bắt được một con rùa trên mu có 
khắc số 1844. Thì ra con rùa này sống ít nhất cũng được 
trên 120 năm nay và xem bộ dáng thì vẫn còn mạnh lắm. 
Nhưng phá kỷ lục sống dai - theo sự hiểu biết có hạn của 
những nhà tự nhiên học - thì là con rùa mà người ta đưa 
tặng Nữ hoàng Eugénie. Theo nhà nghiên cứu Ambroise 
Randu, lúc con rùa này theo Nữ hoàng đi Ai Cập để khánh 
thành kinh đào Suez nó đã được 140 tuổi trời. Giữa đường, 
nó bị lạc. Mãi về sau, người ta mới thấy nó - nhưng thấy ở 
đâu? Ở vùng Kim Tự Tháp! Quốc vương Farouk đệ Nhị 
(Farouk II) nuôi nó trong Hoàng cung. Bây giờ nó là “thượng 
khách” của vườn thú Le Caire, thủ đô nước Cộng hòa Ả Rập 
Thống nhất và tính đến nay được hơn 250 tuổi. 

Ở phương Đông, rùa là một trong tứ quí (lân, ly, qui, 
phượng), không những là vì rùa báo điềm lành, mà còn được 


coi là tượng trưng của tuổi thọ của con người. Thực ra, rùa 
không những sống lâu mà lại còn mạnh lắm. Các nhà tự 
nhiên học cho biết một con rùa núi bình thường có thể 
“cõng” một đứa trẻ trên lưng mà đi lại thong thả hàng cây 
số. Một con rùa lớn ở Mỹ có thể chở phăng phăng một “gi 
ay”(1) nặng bảy mươi kí trên cái mu đường kính bốn mươi 
lăm phân của nó. 

Thế kỷ trước, nhà bác học Thụy Điển Alexandre Kestern 
muốn giữ xác một con rùa làm kỷ niệm, tìm cách giết nó đi 
mà loay hoay hàng tháng không biết giết nổi. Thoạt đầu, 
ông ta treo con rùa lên cao, cho đầu nó vào trong một thùng 
phuy nước, và lấy dây buộc cổ nó lại, để cho nó ngạt hơi 
dần. Nó vẫn “sống nhăn”. Kestern lấy một cái kim bự đâm 
thấu óc nó: nó vẫn cứ sống luôn. Ông ta bèn ngâm nó vào 
rượu có pha chất cyanure de potassium: Vô ích nốt. Rút 
cuộc, ông phải áp dụng phương pháp của “ông Sài Gòn”: 
trảm thủ nó như là trảm Trịnh Ân! Một tuần sau thân thể nó 
còn cựa quậy, bốn chân duỗi ra và thụt vào trong mu, còn 
cái mỏ thì vẫn cắn! 

Một con vật dai sức và sống dai như thế, cố nhiên phải là 
con thịt lý tưởng của những nhà dinh dưỡng muốn tìm sức 
mạnh bằng món ăn. 

Thuở nhỏ, học ngụ ngôn của La Fontaine, chúng ta thường 
vẫn yên trí rùa là một giống vật chậm chạp và không hoạt 
động: sự thực, không phải thế. Có nhiều giống rùa biết lội 
còn giỏi hơn cả cá, hàng triệu cây số lận; còn rùa núi, rùa 
cạn thì ở Anh, người ta đã thấy có con đi du lịch tới 350 cây 
số trong vòng hai năm. Rùa ở đảo Galapagos đi thủng thỉnh 


từ năm đến bảy cây số một ngày, không biết mỏi; nhưng lạ 
vào bực nhất là ở Đông Dương có một giống rùa leo núi như 
khỉ và trèo lên cây để kiếm thức ăn như vượn. 

Ăn một món ăn lạ mà vừa nhấm nhót mà lại vừa cảm thấy ly 
kỳ như thế, ai mà lại không thấy lòng mình phơi phới như có 
cánh bay. Cô Năm đứng dậy, đi thủng thỉnh vào nhà trong, 
lật cái lồng bàn, bưng ra một cái đĩa, đặt trước mặt tôi và 
nói: 

- Thế nào? Anh ăn thịt rùa thấy làm sao? 

- Cũng được, là lạ miệng. 

- Nhưng chưa thấm với cái này... 

- Gì vậy? 

- Trứng rùa. Ăn rùa mà không thưởng thức trứng, tức là chưa 
ăn rùa vậy. 

Tôi nhón tay câm một cái trứng lên coi. Luộc rồi, trứng rùa 
có sắc trắng, tròn và nổi lên những tia máu đỏ. Nó lùng 
bùng nhưng dai, cắn vỡ thì có nước và một cái màng mầu 
vàng sẫm. Cái trứng đó vừa mút vào thì đã trôi đến cổ rồi, 
nhưng đừng có nuốt vội vàng, hỡi người bạn háu ăn! Thử 
cắn nhỏ nhẹ những cái trứng đó ra, anh sẽ thấy nó rắn hơn 
tròng đỏ trứng gà, mà quánh như sáp, vừa nhai vừa ngẫm 
nghĩ thì có ý bùi hơn và cũng thanh hơn. Này, ăn thêm một 
hai cái nữa, tuyệt trần, phải không anh? 

Ô, thảo nào các nhà tự nhiên học không ngớt ca tụng trứng 
rùa. 

Sách thuật rằng vào khoảng dăm chục năm về trước, ở Căm 
Pu Chia, công việc kiếm trứng rùa được qui định theo một 
sắc lịnh của nhà vua, và trứng của những con rùa quí ở sông 


đều phải đem “tiến” cũng như hồi trước nước ta “tiến” lên 
nhà vua nhãn, quế, vải, cốm hay vây, yến. Sở dĩ vậy là vì 
trứng rùa ăn thích khẩu, đã đành, mà còn vì một lẽ nữa là 
nó hiếm. 

Cứ vào mùa “con nước”, rùa cái cũng “động đực” như heo 
nái vậy. Đương sống thanh nhàn, tĩnh mịch, các “em” kéo 
nhau đi tìm “chất đàn ông” không phải vì “nhớ đến tên các 
anh viết trên lá, trên hoa, viết trên vú trên mông”, nhưng 
chính là để “giết cái sầu cô độc, xây mùa tình ái, dựng niềm 
yêu... thế hệ”! 

Ôi chao, các cậu rùa lúc đó “lấy le” dữ quá. Y như các bố trẻ 
“lưu manh” lộng hành ở các quán nước hiện nay để chiếm 
lòng các nữ ca sĩ, các cậu rùa giao chiến cực kỳ ác liệt cắn 
nhau chí chóe và tìm đủ các miếng khóa “ta ki đô” để vật 
ngửa nhau ra. Anh nào thắng, dắt em yêu đi hưởng tuần 
trăng mật - một tuần trăng mật kéo dài tới hàng tuần, có khi 
tới gần một tháng! 

Mắn thế! Chẳng mấy hồi, cô rùa đã có bầu. Thường thường, 
cô đẻ mươi mười lăm trứng, nhưng người ta đã từng thấy có 
những con rùa biển lớn đẻ tới ba, bốn trăm trứng làm ba lần. 
Nhưng dù là thuộc loại rùa biển, rùa sông, rùa đất hay rùa 
núi, chúng cũng cào đất mà chôn trứng xuống, vì thế, trứng 
rùa khan hiếm và do đó thành ra món “tiến”. 

Vừa ăn thịt rùa, vừa nhẩn nha suy nghĩ, một mình như thế, 
mình tự nhiên thấy trứng rùa đã ngon lại ngon quá chừng là 
ngon, mà thịt rùa đã quí lại quá chừng là quí. Và mình tưởng 
chừng như lúc ấy cô Năm có làm ba con rùa nữa mình cũng 
cứ ăn... bay! 


Đêm ấy, trăng chiếu xuống mảnh giường kê ở ngoài vườn. 
Tiếng con “kuềnh quang” và con trằng hiu ru tôi vào những 
giấc ngủ đầy những mộng lành: tôi thấy mình lại dẻo dai 
như hồi hai mươi tuổi và đi mãi, đi mãi, qua thiên sơn vạn 
thủy như rùa, đến một cuối trời kia có mây xanh, gió tím... 
và ở một bên bãi lau có gió thổi hắt hiu, tôi bỗng thấy một 
người yêu đã mấy năm nay không gặp! 

(1) G.I = Governmernt issue, chỉ người lính Mỹ 


Vũ Bằng 
MÓN LẠ MIỀN NAM 
CHUỘT THỊT 


Thế là hết. Bao nhiêu thành tâm, với công trình thức trắng 
đêm để muối được một liễn thịt chuột đem lên cho con gái ở 
đô thành tan vỡ hết trong giây phút chỉ vì một chữ không. 
Không ăn. Không thể nào ăn được. Ghê lắm. Mấy đứa cháu 
nhất định không dám ăn. Có nhiều người chồng vốn đã là 
người “kén” ăn không thể nào chịu nổi, nhưng vì chiều vợ 
chỉ cười mà không nói gì. Là vì cái liễn thịt chuột muối kia là 
của bà già vợ lễ mễ đem từ An Giang, lên cho “vợ chồng con 
Tư” - mà chuột An Giang, khỏi phải nói, ai cũng biết là nổi 
tiếng ngon nhất miền Nam nước Việt. Tội nghiệp nó lấy 
chồng đã mười một năm nay mà chưa có cơ hội về thăm 
quê. Nhớ lại lúc nó còn con gái, chỉ thèm ốc gạo và thích 
chuột mà dăm thì mười họa mới được ăn một bữa. Không 
phải vì An Giang hiếm chuột - trái lại nhiều là khác - nhưng 
chỉ vì tại ở nhà không có con trai, nên không có người đi săn 
chuột về ăn. Bỏ tiền ra chợ mua, đối với con nhà nghèo, là 
chuyện không mấy ai nghĩ tới. Sống ở quê, thèm chuột quá 
mà phải nhịn; bây giờ có tiền ở đô thành muốn ăn thịt chuột 
chắc gì đã có, bà già nhà quê mang liễn thịt chuột muối biếu 
con, hí hửng là cả nhà người con gái cưng của mình sẽ tiếp 
nhận một cách niềm nở và thưởng thức say mê, không ngờ 
vừa mới mở nắp liễn ra thì, trừ người vợ, cả nhà đều há hốc 
miệng mà kêu lên một tiếng vô nghĩa, chưa thấy ghi trong 


tự điển. 

Có phải tại ở đô thành người ta không biết ăn thịt chuột 
không? Hay tại anh chồng Bắc Kỳ không thấy ai ăn thịt 
chuột bao giờ nên nghe thấy nói thịt chuột thì bở vía? Không 
phải. Ở Bắc Kỳ, tại các miền quê, có khối người ăn thịt 
chuột, nhưng anh chỉ nghe thôi mà thực mắt thì chưa thấy ai 
ăn bao giờ. Anh ta quan niệm rằng những người ăn uống 
như thế là ăn uống lem nhem, bần cùng bất đắc dĩ mới phải 
ăn thịt chuột; phải chi có tiền để ăn thịt lợn, thịt gà, thịt bò, 
thịt vịt thì chắc chắn không có ai nghĩ tới chuyện ăn thịt 
chuột bao giờ. Vào đến đây, anh ta đi dạo chợ Bàn Cờ, xóm 
Chiếu, đôi ba lân đã thấy có người xách hai cái lồng làm 
bằng dây kẽm bán chuột, mỗi lồng độ hai chục con, lớn 
bằng chừng cái cườm tay, còn sống nguyên, con nào con 
nấy vểnh râu ra, phình phình lỗ mũi, giương mắt ra nhìn 
thiên hạ một cách nhâng nháo như những thằng ăn cướp. Ấy 
thế mà người ta cũng kéo lại mua đông đáo để. Hai trăm, 
hai trăm rưởi, một chục con. Người mua chuột chỉ vào từng 
con, người bán, y như thể một tay hát xiệc, bắt đúng tẩy 
liền, lôi ra khỏi lồng, quật đánh đét một cái xuống đất, con 
chuột chết hộc máu mồm giẫy mấy cái rồi “đi đứt”. Mà tuyệt 
nhiên người bán lúc bắt chuột không hề bị một con nào 
đụng đến cái móng tay! 

- Thấy vậy, tôi vẫn ưa nghĩ rằng chắc gì chuột đó đã là chuột 
đồng như người ta vẫn nói! Hơn thế, tôi yên trí các tay bán 
chuột đó là mấy anh chàng ngụy tạo dân vườn ruộng và 
chuột của họ là chuột cống ăn bẩn ăn thỉu, ăn dơ ăn dáy mà 
hàng đêm họ vẫn bắt được ở cống rãnh, sình lầy, tha ma mộ 


địa, ăn vào chưa biết ngon lành, bổ béo đâu mà hãy thấy 
ngay là rất có thể bị thổ tả, hay dịch hạch. 

Vì yên trí như thế, ở Bắc rồi vào Nam, tôi nhìn những người 
ăn thịt chuột với những ý nghĩ đặc biệt: vừa sợ, vừa ghê. 
Đến khi vào đây sống với người bạn đầu gối tay ấp miền 
Nam, đi đây đi đó và đêm khuya nằm nghe vợ nói chuyện về 
các món ngon vật lạ, tôi phải nói là tôi ngạc nhiên không 
chịu được vì thịt chuột không phải là thứ ăn chơi ăn bời 
nhưng là một thực phẩm gia dụng, một món ăn được nhiều 
người ưa chuộng và ca tụng hơn cả thịt gà, thịt vịt, thịt rừng, 
thịt chó. 

Ăn thôi nôi đứa con nhỏ xong rồi, hai vợ chồng sau khi tiễn 
khách ra về, ngồi uống nước với nhau ở dưới giàn hoa thiên 
lý. Không hiểu vì liên tưởng ra sao, vợ bảo chồng: 

- Anh có thành kiến rất kỳ. Lúc nào anh cũng quan niệm gà 
rô ti là nhất, phải chi hôm nào em làm một món thịt chuột 
ram mặn cho anh xơi, anh sẽ thấy gà rô ti, ngỗng rô ti, vịt rô 
ti, không đi đến đâu hết. Anh tưởng cái mỡ hai con gà sống 
hôm nay em làm là “nhất” rồi ư? Không, anh ơi, mỡ ấy 
không thấm vào đâu với mỡ chuột, nó vàng, thơm mà ăn lại 
không ngán, ăn một lại muốn ăn hai, ăn ba, ăn bốn, ăn mãi 
không thôi. 

Vợ chồng sống với nhau mãi rồi thành ra cũng phải chịu 
đựng nhau. Mới đầu thấy nói ăn thịt chuột thì ghê, không 
muốn nghe nói tới, dân dần, nó quen đi, vợ muốn nói gì mặc 
kệ; nhưng sau, mình tò mò, chú ý hơn một tí, thì thấy cũng 
“là lạ” và mặc dù không muốn ăn thử xem sao nhưng không 
thấy kinh tởm như trước nữa. 


Không. Muốn đề cao thịt chuột thế nào đi nữa thì anh chồng 
Bắc Kỳ cũng cứ lắc đầu. Nhưng một hôm kia đi về thăm quê 
cô Năm, bạn vợ, anh chồng tự nhiên thấy lòng mình lâng 
lâng vì cập với cô Năm đi chợ, anh thấy chính cô cũng ca 
ngợi thịt chuột và mua về mấy chục ăn chơi. Người cô đẹp, 
giọng cô hữu tình, mắt cô lại lẳng: thế là chết anh đàn ông, 
tự nhiên nhìn thấy cái gì của cô cũng đẹp, lời nói nào của cô 
cũng hữu lý có duyên và anh ta muốn ăn thử xem thịt chuột 
ra thế nào mà người đẹp ca ngợi hết lời như vậy. Cái máu 
mê của anh đàn ông đa tình đánh cho chết cũng không bao 
giờ thay đổi. Nhưng vốn đã biết tính đa nghỉ của vợ, anh vẫn 
làm bộ giẫy lên đây đẩy để cho chính vợ phải khuyên nhủ 
đừng làm buồn cô Năm, anh ta mới không chê ỏng chê eo. 
Ừ thì ăn, đã làm sao chưa? Anh ta nghé bên này, ngó bên 
kia, làm ra cái bộ ngạc nhiên hết sức, nhưng rút lại cũng cứ 
bám cô Năm đi hết các dẫy hàng ở chợ để xem cô lựa chuột. 
Lúc đó bắt đầu mùa mưa. Từ lúc mưa bắt đầu thưa thớt cho 
đến khi mưa xối xả suốt ngày suốt đêm, chẳng cứ chợ An 
Giang, bất cứ ở chợ nào cũng bầy bán chuột như ở thành thị 
người ta bán hàng đánh cắp ở P.X. bày bán la liệt ở hai dẫy 
hè đường. Trên thì trời, dưới thì chuột: tự nhiên anh cảm 
thấy nếu mình không ăn thịt chuột thì thành ra người mọi rợ 
cũng như một ông mặc quần áo sang trọng lạc vào một thế 
giới khỏa thân hóa thành một “quái thai” một “dị nhân” - 
nếu không muốn nói là quái vật. 

Kể từ lúc ấy, anh cảm thấy đỡ ghê tởm một phần nào. Thực 
tình, nghĩ thì kinh, nhưng có nhìn thấy chuột bày bán ở chợ 
thì cũng chẳng cảm thấy sợ hãi hơn khi ta nhìn thấy bán thịt 


heo, thịt chó, thịt rừng hay thịt gà, thịt vịt. Chuột săn được 
đem về đập chết rồi đem thui, lột da, mổ bụng, lấy bớt mỡ 
chỉ chừa lại lá gan rồi đem ngâm nước phèn, thịt chuột đỏ 
dần lên sau lần lần xuống mầu, trắng phau phau và láng 
bóng như da người trinh nữ; có đôi chỗ lại ửng hồng lên. 
Không, không, cách gì anh cũng phải nhận với tôi rằng cái 
da thịt mịn màng ấy hứa hẹn không biết bao nhiêu, hấp dẫn 
không biết chừng nào và trừ phi anh là Liễu Hạ Huê không 
nói gì, chớ nếu anh cũng là người như tôi thì muốn gì anh 
cũng phải liên tưởng một cách tục tĩu và tội lỗi đến thân thể 
ngọc ngà “dầy dầy sẵn đúc” của cô Năm Trứng Gà - chẳng 
gì cũng nổi tiếng là “người đẹp Long Xuyên” một thuở. 

Cô nói với vợ tôi, nhưng lại lúng liếng con mắt về phía tôi: 

- Chị Tư đã biết quá rồi, lựa là phải nói, nhưng anh Tư đây có 
lẽ chưa biết rõ nên cứ nói nghe chơi. Cái giống chuột này 
thui lên rồi lột da ăn mới thiệt ngon, chứ đem nhúng nước 
sôi thì trông như chuột chết sình, không những đã không 
đẹp mắt mà ăn vào lại không thơm. Bởi thế, chuột bán ở chợ 
hầu hết đều đem thui vàng rồi lột da không có ai bán chuột 
sống trừ phi phải chuyên chở từ tỉnh này sang tỉnh khác, từ 
nhà quê ra kẻ chợ. 

Tôi đã được thấy người ta mua chuột sống ở chợ xóm Chiếu, 
chợ Bàn Cờ, nhưng muốn thực biết người ở đây thích thú thịt 
chuột đến chừng nào thì một buổi sáng đẹp trời nào phải đi 
dạo ở các chợ An Giang xem người ta mua thịt chuột tưng 
bừng như thế nào. Không phải chỉ có dân quê mới ăn thịt 
chuột như ở Bắc ta vẫn thấy, nhưng thị dân cũng cứ say mê 
thịt chuột luôn: này, ông nghị viên mua ba chục đấy, hai 


trăm hai một chục có bán không? Còn bà Bảy bán chạp phô, 
chú Tiều mập ở xế chợ chê chuột không béo và kém tươi 
muốn bỏ đi, nhưng không biết tiếc rẻ làm sao lại rủ nhau 
quay lại trả hai trăm mười lăm đồng một chục, thôi bán cả đi 
để về cho sớm sủa có hơn không, bà Sển. 

Thì ra không phải chỉ có vợ tôi và cô Năm Trứng Gà mê thịt 
chuột mà “bàn dân thiên hạ” đều mê. Tôi bất thân nhớ có 
lần đã thấy có cô vào tiệm cầm đồ ở tỉnh cầm cà rá và dây 
chuyền lấy ít tiền, ra gần đó mua luôn ba ký sầu riêng ăn 
cho đã đời: đến mùa cái thứ trái cây này mà không được 
thưởng thức, một số người cảm thấy mình thiếu thốn, đau 
khổ và coi như bị trời bạc đãi. Vào cữ tháng bảy tháng tám, 
những người đã có lần được thưởng thức thịt chuột rồi mà 
không được ăn thịt chuột có lẽ cũng ở vào cái trạng thái tâm 
lý của những người cầm dây chuyền và cà rá để ăn sầu 
riêng cho kỳ được. 

Thực đến bây giờ tôi không biết cái sắc đẹp hữu tình của cô 
Năm Trứng Gà ảnh hưởng đến bữa chuột thịt đầu tiên bao 
nhiêu phần trăm, nhưng tôi thành thực tin rằng không có 
món thịt nào mà lại biến chế được thành ra nhiều món như 
thịt chuột. Thịt bò nhiều lắm chỉ có bảy món, thịt dê độ bốn 
năm món, thịt gà thịt vịt cũng năm sáu món là cùng, chớ 
thịt chuột thì có thể chế biến ra được mươi mười hai món, 
mà đến lúc ăn quen rồi món nào cũng hấp dẫn, món nào 
cũng lạ và món nào cũng có những hương vị khác nhau. 

Tôi phục cô Năm và vợ tôi đã cho tôi thưởng thức bốn món 
ăn chơi “lẫm liệt”: Chuột lá lốt, chuột cuốn, chuột xé phay 
và chuột lúc lắc. Nhưng làm cho ta sướng cả khứu giác, thị 


giác và thính giác cùng một lúc có lẽ là cái món chuột nướng 
vàng trên than hồng, mỡ rớt xuống than cháy xèo xèo, bốc 
lên một mùi thơm điếc mũi còn hơn cả bún chả băm và chả 
miếng của người Hà Nội. Ngồi ở đầu xóm cuối xóm chỉ ngửi 
thấy mùi thơm cũng bắt thèm và phải chửi đổng một câu 
cho... đã tức! Rượu đế nước nhất ngâm sâm và bìm bịp, hạ 
thổ một trăm ngày lấy lên uống rồi gắp một miếng vàng 
ngậy như mùi da đồng, nóng hôi hổi, chấm nước mắm sả ớt, 
điểm mấy sợi xoài thái chỉ rồi nhai rất từ từ và lấy hai ngón 
tay nhón một tí rau thơm, một tí húng cây hay một tí ngò 
tây, anh sẽ thấy - quái! Sao cái thịt này nó mềm thế nhỉ, mà 
lại ngọt, mà lại thơm một cách rùng rợn, mê ly thế nhỉ! 

Ăn đến ba miếng, rượu bắt đầu làm cho “cái chất xam xám” 
ở trong đầu người đàn ông xáo động và anh ta nhớ lại có 
một ngày mươi mười lăm năm về trước, anh đã trịnh trọng 
dự một bữa gỏi cá của một người bạn già mời, mà không 
báo trước cho anh biết sẽ ăn món gì. Ngồi vào bàn, biết là 
chủ nhân mời ăn gỏi, anh ta choáng người lên, liếc con mắt 
hỏi ý kiến người bạn ngồi bên cạnh thì người bạn này cũng 
không biết thưởng thức món này luôn; nhưng vì xã giao, hai 
người bấm nhau bảo cứ ăn bừa một vài miếng xem sao thì 
rút cuộc chính hai cha lại ăn kỹ nhất, và ca ngợi món gỏi 
này nhiều nhất. 

Bữa ăn thịt chuột đầu tiên của tôi tại An Giang cũng y như là 
bữa ăn gỏi đó ở miền Bắc Việt Nam: Nhưng không lẽ đâu lần 
đầu gặp người đẹp mà lại cứ ăn tì tì một cách “phàm phu 
tục tử” coi sao cho tiện, tôi đành phải làm ra vẻ “khảnh ăn” 
xin một chén cơm, “viện cớ không uống được rượu nhiều”. 


Ăn thịt gà, thịt bò, thịt vịt, thịt heo, xong món này thì đổi 
món khác, điều ấy ai cũng thấy rồi và có như thế thì người 
ăn mới lạ miệng và không thấy ngán. Ôi chao, đến cái thịt 
chuột thì huyền diệu lắm: nhậu thịt chuột rồi, đến lúc ăn 
cơm lại dùng toàn những món chuột luôn, vậy mà chẳng 
thấy ngán một ly ông cụ, trái lại vẫn cứ ngon ơ, ăn muốn... 
chết cơm mà miệng vẫn cứ muốn còn ăn nữa. Mê không để 
đâu cho hết là món chuột bằm nhỏ xào rau mò om cập với 
bánh tráng nướng và món chuột xào bầu ăn vừa mát vừa 
thơm, từa tựa như cơm trộn với trứng cáy mà lại ăn thêm với 
mấy ngọn rau sắng chùa Hương vậy. 

Quả tình là rượu lúc ấy đã ngà ngà nhưng trước mặt vợ, 
mình phải tính toán đo lường từng câu nói không dám ca 
ngợi cô Năm Trứng Gà quá mức, sợ vợ buồn. Thì quả đêm ấy 
về đến nhà, vợ chồng nằm trò chuyện với nhau, vợ gợi lại 
bữa ăn ban ngày và nói: 

- Không, cứ kể chị Năm làm ăn đã khéo lắm, nhưng anh cho 
cái món “chuột bằm nhỏ xào rau mò om” hôm nay là nhất 
thì em không chịu. Để hôm nào có ai về Hậu Giang, em gửi 
mua vài chục làm mấy món “lạ hơn nữa” anh ăn thì chắc 
chắn muốn chết luôn. 

Biết là lúc này là giờ quyết định để mà nịnh vợ không có thế 
mặt sẽ “sưng lên một đống”, tôi phải lấy một cái giọng rất 
vui vẻ trẻ trung: 

- Thôi, em đừng nói, nghe mà thèm. Thèm luôn cả em nữa 
đấy! 

Như được gãi vào lòng tự ái, vợ tươi hẳn mặt lên: 

- Anh có thể tưởng tượng em sẽ làm cho anh những món gì 


không? Sơ sơ làm bốn món thôi, nhưng bốn món anh mê 
chết mất. Là món chuột ướp ngũ vị hương chừng một tiếng 
đồng hồ đem khìa với nước dừa, đậy vung lại chừng mười 
lãm phút để giữ lại hương thơm, món chuột ướp hành, tỏi sả 
bỏ lò, món chuột kho mềm sau khi ram vàng và món chuột 
xào lăn. Nhưng cái “tủ” của em là mắm chuột và khô chuột. 
Mùa nước, chuột nhiều, ăn không hết đem thui đi, lột da, 
chặt đầu chặt đuôi làm mắm để dành ăn quanh năm; còn 
mùa nắng thì làm chuột, ướp với lá lốt, đem phơi thực kỹ để 
làm khô, ăn còn sướng hơn cả khô nai, khô bò, khô cá sặt... 
Trăng chiếu vào nửa tấm giường, lung linh bóng lá cây thiên 
lý. Xa xa có tiếng chim đêm. Người vợ lim dim con mắt, thả 
hồn về xứ mộng có giống chim kêu lên năm tiếng một lần và 
nói như mơ: 

- Anh ơi, nhớ không biết bao nhiêu, yêu không biết chừng 
nào những cái rừng lát mà em sinh sống khi còn bé nhỏ. 
Phải rồi cứ vào cái cữ mưa này đây, em hay đi xem người ta 
săn chuột, vui như hội. Anh không thể tưởng tượng những 
tay săn đó giàu kinh nghiệm và thông thạo nghề nghiệp của 
họ đến chừng nào. Trông một cái bãi có những cây lát ngả 
nghiêng họ biết là có chuột đi qua, đi phía nào, làm ổ ở đâu 
và biết như thế rồi họ đem những cái “đăng” ra giăng mắc 
khu vực đó theo hình chữ V, nói một cách khác là họ bủa 
giăng tứ phía để vây chuột lại không cho chạy ra ngoài. Ở 
cuối đăng, họ đặt một cái “lọp” lớn bằng dây kẽm chế theo 
kiểu cái nơm đơm cá, miệng lớn lòng nhỏ và có dây kẽm 
đâm ra tua tủa để cho chuột đã mắc vào đó thì chỉ có thể 
thấy cửa tử mà không còn cửa sinh. Bố trí xong xuôi, họ lấy 


những cây mía đập giập đầu hay thùng sắt tây khua ầm ï để 
làm cho chuột hoảng sợ chạy từ phía miệng đăng vào lọp. 
Bắt như thế có khi một bọn ba bốn người vớ được dăm bảy 
chục con. Nếu không muốn ầm ï quá, có người dùng đèn 
măng xông. Ba bốn người cầm ba bốn cái đèn măng xông 
đến nơi có chuột đã được khám phá từ buổi trưa hay lúc trời 
chạng vạng: họ chiếu đèn măngxông vào khu vực có chuột 
làm cho cả một vùng sáng lóe như thể Mỹ thả hỏa châu để 
tìm quân địch. Nhưng chuột hơi khác người một chút: thấy 
sáng chói chúng sợ hãi nhảy cả ra và bị chóa mắt, không 
thể chạy nhanh được nữa, thế là bị bắt hoặc bị chĩa đâm lòi 
ruột kêu choe chóe. 

Nghĩ cũng tài tình: trong tất cả những giống vật có lẽ không 
có loài nào khôn ngoan lanh lẹn đa mưu đa kế như giống 
chuột. Chúng bén nhạy về đủ mọi bộ phận: đi lại thong thả 
trong đêm tối mà không vấp té, đó là nhờ hệ thống râu ria ở 
hai bên mỏ và phần lông ở đầu dài hơn lông ở mình một 
chút; chúng đánh hơi người rất nhạy cũng như các vật mà 
người ta dùng đánh bả; ngoài ra lại có một khả năng truyền 
giao cách cảm rất mạnh, nhờ thế mà chúng báo hiệu cho 
nhau nhanh y như thể ra đa mỗi khi trong xã hội của chúng 
có con bị bẫy, bị đánh hay ăn phải bả. Hội đủ ngần ấy ưu 
điểm chuột có thể xâm lăng loài người dễ như bỡn, ấy thế 
mà rút cuộc chúng vẫn bị loài người chế ngự và đặt dưới cái 
ngàm nô lệ. Ấy là vì người ta đã tìm biết được một khuyết 
điểm của loài chuột về thị giác. 

- Nói giỡn sao, em? Thấy thế nào mà lại dám bảo chuột yếu 
về thị giác? 


- Ai chẳng tưởng mắt chuột lồi ra và đen lay láy như thế là 
tỉnh, chả thế mà các cụ vẫn nói “mắt cứ tho ló như mắt 
chuột”. Ấy vậy mà tho ló là một chuyện mà yếu lại là 
chuyện khác. Người nhà quê không hiểu sống vì kinh 
nghiệm hay đọc sách cổ xưa nào không biết, quả quyết rằng 
cái tầm mắt của loài chuột tương đối ngắn và hẹp và điểm 
đặc biệt nhất, ly kỳ nhất, là mắt của chúng chỉ nhìn được 
theo một chiều, không thể lúng la lúng liếng, liếc dọc liếc 
ngang như những cô gái và chàng trai đĩ bợm. 

Biết đúng khuyết điểm ấy, những người săn chuột bằng chĩa 
không bao giờ tiến đến phía chúng từ đằng trước mặt. 
Nhưng dùng chĩa đâm chuột, không ham mấy. Bắt sống 
chuột là điều đáng kể hơn. Muốn bắt sống, cũng không mấy 
khó: họ dùng chó để bắt hơi hang nào có chuột nhiều. Biết 


~Z“ 


được “tổ chấy” rồi, họ đào hang, chú nào hoảng nhảy ra thì 
chộp liền cho vào lồng bằng dây kẽm. Tuy nhiên, thường 
thường người ta không đào hang làm gì cho mất công: tìm 
được một hang chuột rồi, chỉ một người và chỉ một người 
thôi cũng có thể bắt được hàng dăm chục chuột. Họ lấy 
miệng hang làm căn cứ, rồi từ đó đi tìm các ngách bịt kín lại 
và chỉ để lại một ngách thôi. Đoạn, họ lấy rơm ẩm chất ở 
miệng hang đốt, un khói và quạt cho khói lùa vào trong 
hang đánh một trận hỏa mù quyết liệt. Ngồi chờ ở miệng 
ngách quả nhiên chỉ một lúc thì thấy chuột bố, chuột con, 
chuột bô lão, chuột nhi đồng, lốc nhốc bò ra vì không thể 
nào chịu nổi khói nó làm cho chảy nước mắt nước mũi hắt 
hơi tức thở như công lực thả lựu đạn cay vào những người 
biểu tình chống độc tài áp bức. 


Anh ơi, anh ơi, muốn nói cách mấy đi nữa anh cũng không 
thể nào quan niệm được cái tài săn chuột của người nhà quê 
với tất cả sự thâm hiểu về đặc tính vật lý, về đời sống, về 
tập quán và bản năng phản ứng của họ về loài chuột. 

Chuột có thể sống lâu nhất chừng ba hay bốn năm, nhưng 
thường thường là không thọ nổi quá một năm nếu sống ở 
ngoài đồng ruộng bởi vì chúng phải đối đầu với những bất 
trắc và điều kiện không thuận lợi về thời tiết và khí hậu. Em 
nhớ có một lần có một công kỹ nghệ gia tên Hồng Đức Tồn 
đã về vùng em ở để nghiên cứu về nghề nuôi chuột lấy thịt 
ăn theo khoa học, như ta nuôi gà Mỹ hay nuôi chim cút. 
Theo ông ta thì thường một con cái sống với một con đực 
chớ không chơi bậy bạ, như đa số người ta. Khi con cái từ 
một tháng rưỡi đến năm tháng thì nó chịu đực và có thể 
sanh sản để truyền tử nhược tôn. Thời gian từ khi thụ thai 
với con đực cho tới khi sinh đẻ, khoảng chừng hai mươi mốt 
ngày và trung bình mỗi lứa con cái sanh được tám con. Mỗi 
năm một con cái có thể sanh bốn bận. 

Tám con chuột con thường gồm bốn đực và bốn cái. Ma 
thuật ái tình lại quay lại cái vòng truyền thống: từ một tháng 
rưỡi đến bốn năm tháng, tám cập này lại hạ sanh mỗi cập 
tám con, tám tám sáu mươi tư, tựu trung một con chuột cái 
tính sơ sơ một năm cũng cho ra đời được khoảng ba bốn 
trăm chuột con chuột cháu, chuột chút và chuột chụt. Tuy 
nhiên, không phải chuột bất cứ ở vùng nào cũng sinh sản 
theo mức độ nói trên. Có những vùng khí hậu thích hợp, 
thức ăn dễ dàng, chuột sanh sản nhiều hơn nữa, nhưng trái 
lại có những vùng khó kiếm ăn thì tương đối đẻ ít hơn: chỉ 


đẻ khỏe vào mùa mưa còn mùa nắng thì cai đẻ (không biết 
bằng thuốc ngừa thai hay theo phương pháp Ogino- 
Knauss?). 

Em còn nhớ có một lần đi xem hun chuột, em đã thấy có 
người bắt được cả một ổ gồm hai vợ chồng và mười ba con 
đỏ hon hỏn, chưa mở mắt. À này, ngoài Bắc có biết điều này 
không nhỉ? 

Người vợ nằm sát lại gần chồng hơn và nói nhỏ như tiết lộ 
một bí mật gì ghê gớm lắm: 

- Chuột con, chưa mở mắt, ngâm rượu, hạ thổ bách nhật trị 
hết bịnh suyễn đấy. Anh có biết thế không? 

- Không. Nhưng hình như đã lâu lắm lắm rồi, anh có đọc một 
bài báo Pháp của một nguyên Đại sứ Tây Ban Nha viết về 
những con chuột bao tử, những con chuột mới ra đời chưa 
mở mắt. 

- Họ có nói rằng những con chuột đó trị khỏi chứng hen 
suyễn như em vừa nói phải không? 

- Không. Dùng chuột để chữa bệnh, chắc là người Âu Mỹ 
chưa biết và có lẽ lúc này họ còn đang nghiên cứu. Chuyện 
chuột bao tử đây thuộc về phạm vi ăn uống. 

- Trời ơi! Người Âu Mỹ cũng ăn thịt chuột hay sao? 

- Để yên cho anh nói, em thương ạ. Nguyên Đại sứ Tây Ban 
Nha mà anh vừa nói đó, lúc ấy làm Đại sứ ở Trung Hoa, dưới 
triều Mãn Thanh. Hoàng đế Trung Hoa, Tây Thái Hậu có một 
lần mời đại diện của mười tám nước Âu Mỹ đến dự một bữa 
tiệc độc nhất vô nhị, không tiền khoáng hậu. Dự bữa tiệc ấy 
về, ông ta viết một hồi ký dầy bằng một cuốn sách, thuật lại 
từ cách tổ chức, trưng bày, lề lối thù tiếp, ăn uống cho đến 


chi tiết các món ăn mà người đầu bếp của nhà vua đã 
nghiên cứu và nấu nướng để cho quan khách thưởng thức 
trong hồi hộp, kinh hoàng, và tán thưởng liên tiếp suốt cả 
tuần - là vì bữa tiệc ấy kéo dài trong suốt cả tuần, chớ sao! 
Ăn uống say sưa rồi, ai muốn ngủ có phòng riêng và người 
đẹp như tiên hầu hạ; ai có công việc phải đi, cứ tự nhiên rồi 
lại về ăn; còn ai muốn đánh bài, ăn thuốc, thì sang một khu 
riêng có đủ các thứ “tệ đoan xã hội” cứ dùng thả cửa rồi lại 
quay về mà ăn uống, ăn uống thế nào kỳ cho thích khẩu thì 
thôi. Vì đọc thiên hồi ký đó trên dưới hai mươi năm nay rồi, 
anh không thể nhớ hết chi tiết các món ăn lạ nhất, quí nhất 
và ngon nhất thế giới để kể lại cho em thương; chỉ nhớ trong 
các món ấy có một món kêu là sâm thử. Sâm là cây sâm, 
thử là chuột, sâm thử là chuột sâm. 

- Kỳ, sao lại có thứ chuột gì là chuột sâm? 

- Nguyên Đại sứ Tây Ban Nha thuật lại rằng đến món ăn đặc 
biệt ấy thì có một ông quan đứng lên giới thiệu trước rồi 
quân hầu dưng lên bàn tiệc cho mỗi quan khách mỗi cái đĩa 
con bằng ngọc trong có một con chuột bao tử chưa mở mắt, 
đỏ hon hỏn hãy còn cựa quậy - nghĩa là một con chuột bao 
tử sống. Bao nhiêu quan khách thấy thế chết lặng đi bởi vì 
nếu phải theo giao tế mà ăn cái món này thì... nhất định 
phải... trả lại hết những món gì đã ăn trước đó. Mọi người 
nhìn nhau. Tây Thái Hậu cầm nĩa xúc con chuột bao tử ăn để 
cho mọi người bắt chước ăn theo. Con chuột kêu chỉ chí, 
người tỉnh mắt thấy một tia máu vọt ra... Hoàng đế Trung 
Hoa thong thả vừa nhai vừa suy nghĩ như thể muốn kéo dài 
cái thú ăn tuyệt diệu ra để cho cái thú ấy thấm nhuần trí óc 


và cơ thể. Và Ngài nói: “Mời chư vị”. Nhưng không một vị 
nào đụng đũa, cứ ngồi đơ ra mà nhìn. Tây Thái Hậu bèn cười 
mà nói đùa: “Tôi tiếc không thấm nhuâần được cái văn minh 
Âu Mỹ của các ngài, nhưng riêng về cái ăn thì tôi thấy quả 
các ngài chậm tiến, không biết cái gì là ngon là bổ. Về món 
đó, các ngài có lẽ còn phải học nhiều của người A Đông”. 
Không một ông nào trả lời vì có lẽ các ông đại diện ấy đến 
lúc ấy đều bán tín bán nghi không biết ăn chuột bao tử như 
thế là văn minh hay man dã. Tuy nhiên người ta có thể chắc 
chắn là chưa có một nước nào trên thế giới lại có một món 
ăn tinh vi, quí báu, câu kỳ đến thế bao giờ. Chuột mới đẻ 
đem nuôi trong lồng kính cho ăn toàn sâm thượng hảo hạng 
và uống nước suối, đến khi đẻ ra con thì lấy những con đó 
nuôi riêng cũng theo cách thức đó để cho sinh ra một lớp 
chuột mới, nhưng lớp chuột mới này vẫn chưa dùng được. 
Cứ nuôi như thế đến đời thứ ba, chuột mới thực là “thập 
toàn đại bổ”, người ta mới lấy những con chuột bao tử của 
thế hệ mới này ra ăn và ăn như thế tức là ăn tất cả cái tỉnh 
hoa, bén nhạy, khôn ngoan của giống chuột cộng với tất cả 
tính chất cải lão hoàn đồng, cải tử hoàn sinh, tráng dương 
bổ thận của cây sâm vốn được y lý Đông Phương đặt lên 
hàng đầu thần dược từ cổ chí kim trong trời đất. 

- Nói nghe mà bắt rùng mình. Thế cái ông ngoại giao đó có 
nói trong đại diện mười tám nước Âu Mỹ có ông nào dám ăn 
cái món sâm thử đó không? 

- Chính cái ông Đại sứ Tây Ban Nha nhắm mắt lại thử ăn 
nhưng ông thú thực rằng vừa cho vào miệng cắn một cái 
thấy chuột con kêu chỉ chí, ông ta vội vàng chạy ra ngoài, lè 


ra, và một tháng sau còn sợ. Sau này, đem câu chuyện đó 
nói với mấy vị đông y sĩ, ông ta biết rằng người Âu Mỹ không 
biết ăn món ấy quả là “chậm tiến” và mấy ông già còn cho 
biết thêm rằng chuột thường nuôi bằng sâm đã bổ hết sức 
rồi, nhưng nếu tìm được giống chuột chù mà nuôi bằng sâm 
theo cách thức nói trên thì còn bổ gấp trăm lần nữa. 

- Bộ anh giỡn em sao? Ăn chuột chù? Thế anh có biết cái 
giống chuột chù ra sao không đã? 

- Biết quá rồi. Hôi nhất trong giống chuột là giống chuột chù 
chứ còn gì! Nó xấu: mõm dài, mắt mù dở, đi đứng chậm 
chạp, lông xam xám tiết ra từ đàng xa một mùi hôi rình rình 
chỉ ngửi thôi cũng đủ buồn nôn lộn mửa rồi, còn nói gì ăn 
thịt. Ấy thế mà sách Tàu lại nói rằng thịt chuột chù ăn ngon 
hơn cả các giống chuột khác. Riêng anh lúc còn ở Bắc đã có 
lần nói chuyện ăn thịt chuột với một nhà sư trẻ tuổi cùng 
học với anh ở trường sơ đẳng. Nhà sư ấy quả quyết đã nhiều 
lần ăn thịt chuột chù và cam đoan rằng giống chuột chù sở 
dĩ hôi chỉ là vì bộ lông, nếu thui thật cẩn thận, lột da, cạo kỹ 
thì thịt nó ngọt và thơm kinh khủng, có lẽ không có một thứ 
sơn hào hải vị nào sánh kịp. Mà lại có tiếng bổ dương ích khí 
còn hơn cả hải cẩu và cao hổ cốt! 

Nửa đêm về sáng, sương rơi tí tách trên lá hoa thiên: lý. 
Trăng lu đi. Mây bay nặng nề báo hiệu một cơn mưa. Chồng 
bảo vợ: 

- Thôi, vào đi. Nằm sương lắm nặng mình không tốt. 

Vừa lúc đó, có tiếng chuột reo ở đàng sau cánh cửa. Nằm 
trên nệm trắng, xõa hàng tóc đen ra, vợ mới hỏi chồng: 

- Hôm qua, chuột lắt reo, hôm nay chuột lại reo nữa. Chắc là 


nhà có khách hay là sắp phát tài cái gì đây. 

- Đâu có! Chuột lắt reo không phải tin có khách hay phát tài 
như người ta vẫn tưởng đâu. 

- Thế thì báo điềm gì? 

- Báo một điều tốt lành hơn thế nhiều. Báo điềm em sắp có 
con. 

Người chồng nằm sát lại gần vợ hơn, nắm lấy bàn tay vợ và 
hít vào bộ ngực thơm thơm mùi hoa thiên lý. Mưa bắt đầu 
rơi. Gió lạnh tê tê. Vợ nửa say nửa tỉnh, nói khẽ vào tai 
chồng: 

- Này anh, không biết người bạn anh nói thịt chuột chù bổ 
dương ích khí có thực không? Nếu quả thực, em sẽ kiếm 
giống đó anh ăn thường thường và anh nhớ cho thằng cu 
một đứa em nữa nhé, để nó ngủ một mình buồn, tội nghiệp!. 


Vũ Bằng 
MÓN LẠ MIỀN NAM 
KHÔ 


Muốn cách gì đi nữa, tôi yêu thì tôi cứ bảo là tôi yêu. Yêu Sài 
Gòn quá, Sài Gòn ơi, bởi vì Sài Gòn là trời hoa, đất rượu. 
Rượu uống bất cứ loại nào, bất cứ ở đâu, bất cứ giờ nào. 
Uống cho kỳ “đã” thì thôi. 

Tôi yêu Sài Gòn là vì rượu ở đây “đã” lắm, rượu đậu nành; 
rượu Vĩnh Tồn Tâm; rượu thuốc uống vào không tê thấp, khỏi 
đau gan, khỏi sình ruột; rượu đế; rượu côngsi; thế rồi lại còn 
nào là whisky, cognac, nào là rượu Minh Mạng “nhất dạ lục 
giao sinh ngũ tử”, rượu dâu, rượu nếp than..., trăm thứ bà 
rằn rượu... uống vào đã mát cả ruột gan, lại có bao nhiêu 
thứ nhắm diệu kỳ, hỏi làm sao không hả? 

Này, anh cứ thử cắt một miếng bần hay miếng cốc, chấm tí 
tỉ mắm ruốc, đưa cay, có phải sướng cái ông thần khẩu quá 
lắm không? Khế, ổi xanh, củ kiệu, ba con tôm khô hay vài 
cái xương “xí quách”, ấy thế là ta đã có mấy thứ nhắm lý 
tưởng; để làm cho nổi bật lên cái vị của “chất nước có men” 
lên rồi. Anh giơ cái ly lên mời bạn “Dô!” rồi há hốc miệng ra 
“ngưu ẩm”. Anh tự nhủ: “Ngày xưa, Đỗ Phủ, Lý Bạch uống 
rượu cũng chỉ ”pho" đến thế là cùng". Và có lúc tự anh 
không nói ra nhưng nghĩ thầm trong bụng “anh là trích tiên, 
không biết ở trên thiên cung có tội gì mà bị đây đọa “trần 
ai" nơi hạ giới, khổ đến thế này, chớ với cái tài và cái đức 
của anh, nhất định là phải nắm cổ thiên hạ mà vật ngã 


xuống đất đen, cấm không cho đứa nào được cất đầu lên để 
hít thở cái không khí dành cho các siêu nhân - mà chính anh 
là một". “Dô” nữa đi, các bồ! “Dô”! 

Rượu tốt, đồ nhắm lại ngon, uống cả ngày cả đêm không 
chán. Nhắm mãi củ kiệu, tôm khô, trái cốc, bưởi, xoài và mít 
chán rồi, ta lại gọi “lỗ tai heo”, bì cuốn, hay vài chục đồng 
phá lấu chấm với “lạp chíu chương”... Món nhậu gì cũng “ba 
chê”, ấy thế mà bao nhiêu thứ đó đều không có “ki-lô” nào 
cả đối với một món nhậu không tiền khoáng hậu là khô. Có 
khô đi với rượu, rượu mới thực là tuyệt đã! 

Thế thì không có biết khô là gì không, hỡi ông bạn Bắc Kỳ 
thân mến? 

Khô không phải là một hình dung từ, nhưng là một danh từ; 
khô là một biến thể chớ không phải là một trạng thái; khô là 
một thực tế chớ không phải là một phương pháp. 

Không có một người nào trong chúng ta dạo trên những vỉa 
hè thành phố Sài Gòn lại không từng thấy những ông mặt 
nghiêm nghiêm như suy nghĩ rất lung về thế sự nhân tình, 
nâng ly rượu lên uống và đưa cay một con tôm kèm củ kiệu. 
Con tôm đó chỉ là một hình thức của khô. Nó là một thí dụ 
rất nghèo nàn mà người viết bài này bất chợt nêu ra, chớ 
thực ra khô không phải là một món ăn, nhưng là cả một hệ 
thống phì nhiêu, gồm những miếng ngon vật lạ thiên hình 
vạn trạng... 

Thực vậy, ăn cóc thì chỉ có cóc thôi, ăn lươn chỉ có lươn thôi, 
ăn ếch chỉ có ếch thôi. Nhưng ăn khô thì là ăn không biết 
bao nhiêu thứ, vì ở đời này có bao nhiêu sinh cầm, gia súc 
ăn được thì tức là có bấy nhiêu khô chờ đợi ta. Nhưng khô 


mà được người ta thưởng thức, tôn thờ và quí mến nhứt, đó 
là khô tôm và khô cá. Ở đây, phàm ai đã cầm một cốc la-de 
đưa lên miệng, thẩy đều đã biết khô tôm; ở ngoài Bắc, 
những hôm mưa dầm gió bấc, chúng ta cũng đã từng dùng 
món đó để đưa cay, nhưng không có gì lạ lắm mà cũng 
không... phổ cập. 

Lạ là khô cá. Cái thứ mà ta vẫn gọi là cá mắm khô, bán từng 
ký, từng tạ, cái thứ cá mắm khô mà mỗi khi ta qua ngõ Phất 
Lộc, Hàng Mắm ở Hà Nội, vẫn xông ra một mùi tanh tưởi, 
đến nhức đầu, buồn nôn, ở đây đã thành ra một món ăn rất 
phổ thông, không đắt tiền lắm, nhưng được thưởng thức đáo 
để là thưởng thức. 

Trước khi có chiến tranh, thường người ta chỉ thấy lơ thơ một 
ít người đàn bà ngồi dưới cây đèn bán khô. Tất cả vốn liếng 
của họ chỉ là một cái mẹt trên có một ít khô mực, khô cá 
đuối, khô cá nhái, khô cá tra, khô cá mặn; kèm vào đó, một 
hòn đá và một cái hỏa lò nho nhỏ bằng đất hay bằng một 
hộp “bít-quy” trên có một cái “mành”. Khách qua đường lên 
cơn ghiền, kêu một ly “ba xi đế” hay một ly rượu thuốc và 
một miếng khô. Người bán hàng lấy một miếng, tùy theo 
ngón tay anh chỉ, để lên trên mành sắt, nướng phồng rồi đặt 
lên hòn đá, lấy búa đập cho khô giập mặt. Như thế, nó mềm. 
Khách nhậu lấy ngón tay nhón miếng khô, nhai bỏm bẻm 
như Mỹ nhai kẹo cao su, ực một hơi rượu, rồi móc túi trả tiền 
đi thẳng, không có đôi hồi gì hết. 

Ấy đấy, trước kia, dưới mắt tôi, người ta ăn khô như thế đấy. 
Nhưng bây giờ ở Sài Gòn thân yêu, kinh tế liệt giường liệt 
chiếu, người dân ít tiền không dám tự thưởng những món 


nhắm sang, tôi thấy kỹ nghệ ăn khô tiến bộ vượt bực, cùng 
với nghệ thuật nhậu nhẹt: ngoài la-ve, ba xi đế, bây giờ 
người ta rủ nhau uống bảy mươi hai thứ rượu thuốc khác 
nhau, mười bốn thứ rượu mạnh “lô canh”, rượu cắc kè, bìm 
bịp, thì cố nhiên khô để nhắm rượu cũng phải phát triển tới 
mức tối đa của nó. 

Người ta đội thúng đi bán khô, quảy gánh đi bán khô, mở 
tiệm bán khô. Buồn không biết làm gì, mở một cái “ba” có 
đủ các thứ khô để chiều thị hứng của người ta; ngồi nhà hát 
cũng có trẻ đem khô vào mời; quán cà phê có ca nhạc và 
“sô” cũng để một cái tủ kính bán khô chấm với chanh muối 
hay là tương ớt. Ối, còn nói gì đến các quán ở ngoại ô như 
Tân Thuận, Lồ Ồ, Xóm Mới, Đồng Quê, Bình Lợi: trên là trời, 
dưới là khô; trông cứ hoa cả mắt, không biết ăn thứ nào, bỏ 
thứ nào! 

Tựu trung, khô có thể phân ra làm hai loại chính là khô cá và 
khô thịt. Hai loại này lại chia ra làm nhiều phân bộ. 

Về loại cá, có khô đồng và khô biển. 

Về loại thịt, có khô gia súc và khô dã thú. 

Khô đồng là cá đồng phơi khô, như khô lóc nói, khô thòi lòi, 
khô tra, khô sặt, khô bống kèo... Khô biển là cá biển phơi 
khô, như khô gộc, khô khoai, khô nóc, khô chim, khô đuối, 
khô nục, khô nù... 

Ai ăn khô cá luôn thấy ngán thì có khô thịt. Khô thịt, cũng 
như khô cá, chia ra làm hai loại: loại gia súc và loại dã thú. 
Trong loại gia súc, có khô trâu, khô ngựa, khô bò... Người 
mình không làm nhiều khô vịt, khô gà, khô heo như “các 
chú”, nhưng ăn lạ miệng có khô cóc, khô nhái, khô ếch, khô 


lươn, khô chuột... 

Lạ miệng hơn một tầng nữa là khô dã thú, có khô nai, khô 
beo, khô tê, khô khỉ, khô cọp. Thứ khô sau cùng này bán tới 
80 đồng một ký hồi 1954-1955, ăn chơi cho lạ miệng, chứ 
thực ra dai cứ như là chão rách, mà lại khai, chẳng ra cái 
chết gì. Người ta bảo rằng khô này trị được ban trái, quý gấp 
trăm thịt cọp tươi, viện lẽ khô thụ khí âm dương và lúc phơi 
khô đã lãnh được nhiều “tia trong đỏ, tia ngoài tím” của mặt 
trời. Thôi, thì cứ tin đi là thực cho cả làng cùng vui. Đúng 
hay không đúng, cái đó để hạ hồi phân giải. Duy chỉ biết 
rằng ăn cái khô này, theo lời các cụ già, phải cữ thịt gà và 
măng tre; không thế, sẽ sinh ra “dòi trong bụng”. Có lẽ vì 
thế ít có người ham khô cọp. 

Khô đuối ăn dai khẹc, để lên thớt lấy búa đập cũng vẫn dai. 
Khô thòi lòi ăn bã bà bà. Khô lóc nói, ăn đoảng vị. Bằng vào 
những nhận xét của người sành khô thì ngon nhất là khô 
chim, khô gộc, khô thiều, khô khoai, khô sặt. Gặp một buổi 
chiều rảnh rỗi, ngồi ở cửa sổ trông ra trời nước mênh mông, 
mà lòng lại rầu rầu một tí, sầu sầu một tí vì nhớ đến người 
yêu bạt ngàn mây khói, anh nâng một ly rượu “độc ẩm”, 
nhắm một miếng khô lăng-trình nướng vừa chín tới, anh sẽ 
cảm thấy như mình đã trả được thù đời. Anh nhai khô, cho 
rượu và khô “liên hiệp” với nhau, “hòa đồng” với nhau, tạo 
thành một vị the the, ngọt ngọt; anh sẽ thấy thế là... hết, ở 
đời không còn gì đáng kể nữa, “đời đã hại mình thì mình vui 
với rượu và khô: đỡ quá!”. 

Nhưng dù là khô tra, khô lóc hay khô lăng trình; dù là khô 
nai, khô cọp hay khô ngựa mà nhắm rượu thì cũng không 


nên dùng mặn. Nhậu, phải dùng khô lạt. Rượu tốt mà điểm 
một miếng khô lạt vào, mới cảm được hết cả cái ngon mùi 
mẫn của khô, cái ngon thấm thía, cái ngon chan chứa không 
biết bao nhiêu dư vị. Nó thơm, mà bùi, hơi ngầy ngậy mà lại 
mặn, mà lại ngọt như nước mắm nhĩ, nhai mãi không biết 
chán. 

Có ai một chiều nào nhàn tản trên con đường Pasteur, ở ngã 
ba Lê Lợi, có thấy hàng toán người tề tựu ở trước chùa Chà 
như dự một cuộc mết tinh vĩ đại? Không, họ không phản đối 
gì hết mà cũng chẳng yêu cầu gì hết. Khẩu hiệu của họ căng 
lên ở trong lòng: họ ăn, họ uống, và uống và ăn để làm thỏa 
mãn cái dạ dầy nhiều đòi hỏi. Có người đứng ăn; có người 
ngồi ghế ăn; có người ngồi ở xe máy dầu gác chân lên hè để 
ăn; có người ngồi xổm trên hè để ăn; lại có người hãm xe hơi 
lại, thò đầu ra ngoài kêu ăn. Họ ăn gì vậy? Ăn bánh tôm; ăn 
bì bún; ăn bánh mì phá lấu; ăn ốc; ăn bánh canh giò heo; 
nhưng muốn gì thì gì, món được người ta thưởng thức nhiều 
nhất, nồng nhiệt nhất và thành tín nhất vẫn là món đu đủ 
bào, rưới rất nhiều dấm ớt lên trên. 

Ở cái đất quanh năm nắng chói như đây, tạng người ta nhiệt 
lắm, lòng lúc nào cũng cứ xót như cào: ăn cái món ấy vào 
mát ruột. Các ông ưa quá, mà các bà các cô lại ưa hơn; ăn 
một đĩa rồi lại muốn ăn đĩa thứ hai, thứ ba... thứ sáu... Chính 
tôi đã thấy có một bà ăn chơi sơ sơ một lúc sáu đĩa như thế 
rồi xuýt xuýt xoa xoa, chảy cả nước mắt nước mũi mà có vẻ 
như vẫn còn thèm ăn nữa. Ờ, cái món đu đủ bào, trộn dấm 
ớt đó là gì vậy? - Thưa, đó là khô bò. Ðu đủ bào, trên đặt 
mấy miếng khô bò, tưới giấm ớt rồi rắc mấy lá ngò lên 


trên... đó, chỉ giản dị có thế thôi, vậy mà ăn vào... phải biết! 
Ngon chết người đi được! 

Tôi giận làm sao cái khô bò, chế hóa thần tình như thế, ăn 
vào đã lạ miệng, lại lành (tuy có vẻ hơi dơ chút xíu!), mà cớ 
làm sao trong bao nhiêu năm trời, người ta không nghĩ 
khuếch trương món đó, chế ra đu đủ bào, pha giấm ớt và 
trộn với khô cá, khô nai, khô heo rừng? Chưa biết chừng chế 
hoá khô thành một món như thế, ăn còn ngon hơn nữa, và 
người nào xung phong làm các loại khô ngâm giấm ớt như 
thế sẽ hóa ra “vua khô đóng hộp” theo văn hóa đồ hộp của 
Mỹ, chưa biết chừng... 

Trong khi chờ đợi ngày vinh quang đó, khô hãy tạm sống cái 
đời sống chật hẹp trong phạm vi quốc nội. Ngoài việc dùng 
nhậu nhẹt, khô còn được người ta dùng làm các món ăn 
khác, tuy là để xài hàng ngày, nhưng lúc nào cũng tạo ra 
được những mùi vị mới, lạ hơn. Mỗi món ngon một cách, 
cũng như mỗi cô gái xinh một vẻ, biết kể món nào trước, 
món nào sau bây giờ?! 

Đặc biệt Sài Gòn, có lẽ là món gỏi. Cô muốn dùng gỏi khô 
sặt, gỏi lăng trình hay gỏi cá nước, cá lo? Xin tùy sở thích. 
Miễn là trước khi ăn, phải sửa soạn cho đủ gia vị, thiếu một 
thứ thì kém ngon ngay. Dưa leo, đào lộn hột, rau rắm, thịt ba 
chỉ, xoài sống; mấy thứ đó đặt vào trong một miếng bánh 
tráng đã nhúng sẵn vào nước cho mềm; ở giữa đặt mấy 
miếng khô đừng mỏng, đừng dây, không to, không nhỏ; thế 
rồi cuốn tất cả lại, chấm thật đẫm giấm ớt, vừa chua vừa 
mặn, hơi cay hơi ngọt. Chà, mát ruột làm sao! Có ai sợ bánh 
tráng và đào lộn hột ăn đầy, có thể dùng giản dị đi một chút 


mà vẫn thấy “thú vị tơ”: ăn khô với rau diếp cá, gia thêm vài 
khoanh trứng luộc, rưới tương trộn đậu phọng ghiền nhỏ, 
pha thêm chút giấm và điểm vài nhánh tỏi. 

Giản dị hơn một bực nữa là xoài tượng thái từng lát nhỏ kẹp 
với một miếng khô ăn. Có lẽ ăn như thế để tỏ rằng riêng khô 
cũng đã ngon quá mất rồi, không cần phải thêm gia vị làm 
gì cho phiền phức, nhưng đành vậy, ăn như thế cũng chưa 
tỏ được cái ngon “độc lập” của khô bằng những ông ở Hậu 
Giang, buổi sáng, thắp một ngọn đèn dầu lên uống nước trà, 
vừa uống nước, vừa nhắm khô bỏm bẻm... 

Ăn như thế là ăn theo kiểu “bốn món ăn chơi” của Tầu. Ăn 
như thế với cơm cũng được đi, nhưng không mấy thú. Muốn 
cho ngon thì nên xắt khô ra cho vào tô, chưng lên với mỡ, 
gia thêm củ hành và đường; chín tới, bắc ra ăn với rau sống, 
chuối xanh; cơm nóng với khô chiên vừa vặn “ăn thùng bất 
chi thình”. Người Đức, người Nhật ăn thịt, ăn cá vẫn thường 
cho đường vào như thế đấy và bảo giầu chất pờ-rô-tít và li- 
pít lắm. 

Ai cho thế là lợ thì nấu kiểu xiêm lọ: khô rửa sạch, thả vào 
nước sôi, đun, rồi cho con mẻ nhồm bắp chuối, bỏ rau om, 
ngò, chua, lá quế, đợi chín thì bắc ra ăn, như kiểu cá om với 
đậu ván ở Bắc: ngon quá xá, có phải thế không, cô? 

Bên ngọn đèn mờ, trong gian nhà nhỏ, vợ bới thêm một 
chén cơm nữa cho chồng: 

Cơm trắng ăn với khô khoai, 

Chồng hòa vợ thuận, ăn hoài quên no 

Cứ gì phải ăn vây, yến, bào ngư, gân hươu, tống cú. Cứ gì 
phải ăn bí-tết, lăng-gút bỏ lò, gà sữa, “cana ôsitông”, 


“cátsulê medông” mới được. 

Vào khoảng tháng bảy, tháng tám, ở miền Nam nước Việt 
thường hay có bão rớt: tự nhiên trời đương nắng bỗng sa 
sầm hẳn xuống, rồi gió, rồi mưa, rồi vừa mưa vừa gió, như 
đổ cửa, đổ nhà đến nơi. 

Gặp những buổi gió thảm mưa sầu như thế, hạ bức châu 
liêm xuống mà vặn ngọn đèn hồng lên, cô thủng thẳng kể 
cho chồng nghe cách làm khô ở “trong này” thì bữa ăn càng 
nổi vị: 

- Làm cái khô này cũng công phu lắm, anh à. Về khô đồng, 
không có gì lạ lắm, cũng như khô thịt vậy; nhưng làm được 
cái khô biển, quả là tử công phu. Ờ, hôm nào rảnh, vợ chồng 
mình về Rạch Giá thăm ngoại, em sẽ đưa anh đi xem làm 
khô biển, vui đáo để. 

“Một buổi chiều kia, đứng trên bờ biển trông ra muôn trùng 
mây nước, anh sẽ thấy có những đoàn thuyền lớn, nhỏ tiến 
vào trong bến, y như những thuyền mơ trong bài hát giao 
duyên. 

“Đó là những thuyền đánh cá ở xa về. Thường thường, 
thuyền nào cũng đầy nhóc cá. Em là con nhà nghèo, sinh đẻ 
trên sóng nước, nên lúc nhỏ không có ngày nào em không 
có mặt lúc các thuyền đánh cá trở về, để chuyển cá lên bờ 
giúp người ta lấy bữa ăn và mót cá về cho gia đình dùng đỡ 
khổ. 

“Ở miền duyên hải, rau cải thiếu thốn, người ta hàng ngày 
chỉ sống ròng với cá thì trời thương, biển lúc nào cũng thừa 
cá để nuôi người, cũng như mẹ hiền lúc nào cũng có sữa cho 
con bú. Thôi thì đủ các phân loại, các hình thức, các kích 


thước, không thể nào tưởng tượng được: có cá cưa, có cá 
điện, có cá sư, có cá lép, lại có thứ cá người - bởi vì mặt mũi 
nó y hệt người ta vậy... 

- Ủa, có cá người? Vậy ra người ta không đánh lừa anh sao? 
- Anh nói gì? Ai đánh lừa anh và đánh lừa gì vậy? 

- Phải, anh ta cứ tưởng là người ta đánh lừa... Người ta đây 
là một nhà văn Y tên là Curzio Malaparte. 

- Anh nói gì, em không hiểu. 

- Em cứ yên, để anh kể đầu đuôi câu chuyện cho mà nghe. 
Hồi còn ở bưng ngoài Bắc, anh có đọc một cuốn hồi ký nhan 
đề là “Làn da” (La peau) của nhà văn sĩ nói trên, trong có 
chừng mươi lầm kỷ niệm diễn ra hồi thế chiến thứ nhì kết 
thúc, quân đội Đồng minh đến giải phóng cho nước Y bị “chà 
đạp dưới gót của độc tài phát xít Mussolini”. Đại diện cho 
Đồng minh lúc ấy có ba vị anh hùng ghê gớm: Roosevelt, 
Staline và Churchill. 

Được cái hân hạnh độc nhất vô nhị trên đời là được tam anh 
đến viếng thăm để đánh dấu ngày giải phóng cho dân tộc Y, 
tân chánh phủ Y do Đồng minh chỉ định ngầm mặc dầu tan 
tác xác xơ vì bom giải phóng của Đồng minh, mặc dầu kiệt 
quệ không còn đủ cơm mà ăn, đủ áo mà mặc, mặc dầu xác 
người vẫn còn chất đống lên ở ngoài đường vì được xe tăng 
giải phóng đè lên bẹp dí như tờ giấy, cũng cố gắng treo đèn 
kết hoa, lấy hơi tàn ra hét lên những khẩu hiệu “Đồng minh 
muôn năm! Quân đội giải phóng muôn năm!”. 

- Anh càng nói, em lại càng không hiểu. 

- Thì anh đã nói hết đâu! Tân chính phủ Y, lúc ấy quả là sống 
trong cái chết, nhưng cứ phải theo đúng nghỉ lễ văn minh, tổ 


chức một bữa tiệc sang trọng để thết các vị anh hùng giải 
phóng cho nước Y đáng thương. Nhưng muốn cho bữa tiệc 
sang trọng, lấy gì ra để mời ăn bây giờ? Sau một cuộc thảo 
luận kéo dài một buổi chiều và một nửa đêm, các nhà tân 
hữu trách Y quyết định: nước Y, đến khi được giải phóng, 
không còn một cái cóc khô gì cả, trừ một hải học viện nuôi 
toàn các giống cá quí kỷ niệm của các Tổng thống Mỹ, Thủ 
tướng Anh, Pháp, Nga... lúc Y còn là đồng minh của họ. 

Các nhà hữu trách Y bèn cho bắt một ít cá quý nhất trong 
hải học viện để làm tiệc đãi các vị anh hùng giải phóng. Sau 
mấy món ăn chơi, nhà bếp bưng ra một cái đĩa to bằng một 
cái giường trẻ con, hình bầu dục, do hai người khiêng lễ mã. 
Đĩa trắng bóng, chung quanh là hành lá, ớt, rau cải bầy mỹ 
thuật như là một thảm cỏ xanh. Hai người trịnh trọng đặt lên 
bàn. Quan khách liếm môi vì món ăn hứa hẹn. Ở giữa đĩa có 
một con cá rất to. Mọi người giương mắt lên chưa kịp nhìn 
thì ở đầu bàn, một bà người Mỹ, bí thư của Tổng thống 
Roosevelt hét lên một tiếng rồi ngất xỉu trên bàn tiệc. Mọi 
người đổ xô lại cứu. Đến khi bà Mỹ kia tỉnh lại thì bà chỉ giơ 
tay ra hiệu không nói được. Sau mãi, hỏi ra mới biết là bà 
sợ... bà kinh tởm... bà gớm ghiếc cái con cá quý mà tân 
chánh phủ Y đã trịnh trọng làm thịt để mời đồng minh xơi. 
“Cất ngay đi... tôi không thể trông thấy con cá này đâu... 
chính là người ta đã làm thịt người cho chúng ta ăn... thịt 
một đứa con gái nhỏ... Phải, không phải là cá... đây chính là 
một đứa con gái nhỏ”. 

Malaparte, cũng ngồi dự bữa tiệc lịch sử ấy, lễ phép đứng 
dậy trình bày: 


- Thưa quí vị, thưa quí bà, tôi nhất định đây là con cá. Chúng 
tôi gọi nó là cá người (nhân ngư). Nó là con cá quý nhất 
trong hải học viện của nước chúng tôi. Nước chúng tôi trải 
qua một cuộc chiến tranh nhơ bẩn, thực quả không còn gì 
hết, chỉ còn có con cá này là quí nhất nên chúng tôi tâm 
thành đem làm thịt để thết các ngài là những vị anh hùng 
lịch sử đã đem bom đạn đến diệt phát xít để giải phóng cho 
đất nước khốn nạn của chúng tôi... Xin mời các ngài xơi 
thử... 

Bà bí thư người Mỹ giẫy lên đây đẩy: 

- Không, nhứt định không. Đây không phải là con cá. Đây 
chính là người, một đứa bé con mà họ giết thịt để mời chúng 
ta ăn. 

Muốn giải thích cách gì cũng không thể được, nhà văn 
Malaparte bèn để nghị đem vứt đi cho người dân Y bị đói 
khổ vì chiến tranh lấy mà ăn, nhưng bà bí thư Mỹ cũng vẫn 
không chịu: bà bắt phải làm một cái nghĩa địa để chôn con 
cá. 

Nhà văn Malaparte cười mà nước mắt chảy ròng ròng, chắp 
tay lại thưa lên: 

- Thưa quí bà, thưa quí vị, đến giải phóng nước chúng tôi, 
quí vị không tự biết là vô tình đã đem đến cho chúng tôi một 
bài học: quí vị nhân đạo không để đâu cho hết, quí vị thương 
người không để đâu cho hết, hơn thế lại thương cả đến con 
cá nữa, và muốn chúng tôi làm một cái nghĩa địa để chôn cá 
cho mồ yên mả đẹp. Chúng tôi rất thấm thía về bài học 
nhân đạo ấy, nhưng kia kìa, các ngài nhìn qua cửa sổ ra 
ngoài đường mà xem: nhà cửa bị san bằng, xác người chất 


đống không ai chôn cất, con chó cũng như con người đều 
đói trơ xương; chúng tôi sống không có miếng cơm cho vào 
miệng, chết không có một mảnh đất để chôn, thế thì còn 
đào đâu ra tiền để làm một cái nghĩa địa chôn cá, theo tinh 
thần siêu đẳng của người Mỹ văn minh, giàu có và đầy một 
tấm lòng nhân đạo? 

Ấy đó, câu chuyện chỉ có thế thôi. Nhiều lúc anh đã muốn 
quên đi, không ngờ hôm nay em nhắc đến cái giống cá 
người thành thử lại phải nhớ lại và tự hỏi: “Vậy ra người ta 
không đánh lừa anh sao?”. 

Nguyên do là vì đọc câu chuyện trên của văn hào Malaparte, 
hơn hai mươi năm, nay anh vẫn yên trí là Malaparte nói đùa 
và bịa ra câu chuyện “nhân ngư” để nói xỏ các vị anh hùng 
giải phóng cho nước Y... Ai ngờ lại thật... Mà ngay ở nước ta 
cũng có giống cá người... Thế thì ở nước Y người ta giết con 
cá người làm thịt mời chủ mới, người Mỹ nhân đạo không 
chịu ăn thịt con cá người, bắt làm nghĩa địa để chôn, còn ở 
nước ta, người ta đem cá người ra làm gì? 

- Ôi chao, cá người, cá điện, cá thu, cá lép, cá sư, cá gì thì 
cũng đem cân ngay tại thuyền để chở đi bán ở khắp các nơi 
trong nước và xuất cảng. Nhưng muốn bán bao nhiêu đi nữa 
thì cá vẫn cứ là thừa mứa, thành ra người ta phải tìm cách 
làm mắm, làm khô. Chỉ có khô mới giữ được lâu thôi. 

“Cá ở các thuyền bốc lên được chở về vựa; tại đây, có những 
người đàn bà chuyên môn ngồi xẻ cá ra, bỏ ruột rồi rửa 
bằng nước biển chất lên cả đống như là núi vậy. 

“Sáng hôm sau, cá đó được đem ra phơi trên những giàn tre 
ở bãi biển thành những hàng dài tăm tắp, có khi tới một cây 


số, hoặc treo lên cho tới khi vừa bủng thì đem xuống rửa đi, 
rồi xát muối, phơi nữa, phới kỳ cho bao giờ khô teo đi mới 
chịu thôi. Rửa nước rồi phơi như thế là để cho cá mềm, chớ 
mổ cá xong mà cho vào thùng thông ngay, ngâm muối một 
vài đêm rồi phơi lên ba bốn nắng, khô sẽ cứng nhắc như đá, 
ăn không cẩn thận, có thể gẫy răng luôn”. 

Tôi vốn không phải là người ưa cá. Đến tận lúc lớn lên, tôi 
tập mãi mới biết ăn chả cá; ngoài ra cá kho, cá rán, cá 
chưng hay canh cá nấu với rau cải bỏ mấy lát gừng, tôi ăn 
không chịu, chỉ bởi lẽ có thành kiến cá tanh, nhất là cá mặn, 
cá mắm thì tôi sợ quá. 

Vậy mà một hôm kia, tôi đã liều ăn khô. Đó là một buổi sáng 
mùa thu. Ở Lái Thiêu, một cô bạn và tôi nằm trong một 
vườn măng nằm ngửa mặt lên trời xem mây bay rồi chợt 
ngủ lúc nào không biết. Đến lúc tỉnh dậy thì trời đã xế trưa, 
bụng đói, mà chung quanh không có hàng quán, hàng quà 
nào hết. Nhân câu chuyện nói chơi, ông chủ vườn đem đến 
cho chúng tôi hai bát cơm nguội, mỗi bát có để một miếng 
khô cá lép. 

Lúc đó, vườn vắng tanh, ở ngoài kia trời nắng chói. Chúng 
tôi bưng bát lên ăn thấy ngon không biết chừng nào. Từ lúc 
bấy giờ tôi mới biết rằng cơm nóng ăn với khô đã ngon quá 
đi rồi, nhưng ăn khô với cơm nguội lại càng ngon vượt mức, 
ngon không thể nào nói xuể. Và cũng từ đó tôi mới hiểu tại 
sao có những cô con gái Bắc, “ở ngoải” thì không ăn được cá 
mắm, cá mặn mà vào đến trong này lại nghiện khô, mỗi 
tháng ba mươi ngày thì cả ba mươi ngày chỉ ăn cơm với khô 
thôi cũng cứ ngon đi. 


Sự thay đổi kỳ lạ đó, hiện giờ tôi vẫn còn đang tìm hiểu. 
Trong khi chưa biết kết luận ra sao, tôi chỉ biết cười khì lúc 
thấy má con Châu, con Khương, con Giao suốt ngày đe dọa 
lũ con, thò có đồng nào thì lại lền ra chợ mua khô bò, khô 
mực... về để ăn với nhau một cách vô cùng thích thú. Các 
cái chú Ba Tàu làm tiền thật tài tình. Một miếng khô tí xíu, 
chỉ bằng cái móng tay, đem gói vào một cái túi nhỏ ngoài đề 
nhãn hiệu “Hai con voi” “Ba con chuột”... bán một đồng, 
tính ra đắt vàng trời, ấy thế mà trẻ con cứ mua nườm nượp 
suốt ngày. Thấy thế, ông Mỹ cũng làm khô gói vào giấy bạc, 
trông khoa học không chịu được, rồi đến ông Mã Lai A, ông 
Đại Hàn, ông Nhựt Bổn đều có khô gói giấy tung ra thị 
trường, ăn dỗ tiền của trẻ con mỗi năm không ít. 

- Cứ gì trẻ con! Mình mắng trẻ cho có lệ, cứ chính mình ăn 
khô gói giấy cũng mê... Này không biết ngoại quốc họ cho 
thêm cái chất gì vào khô mà nó lại ngon khác hẳn “khô chân 
phương” của người mình thế nhỉ? 

Chồng không biết trả lời vợ ra sao. Cả hai cùng nhìn nhau, 
không nói và hình như có một lúc cả hai cùng nhớ lại có một 
buổi sáng mùa thu nào đó, trong một cái vườn măng ở Lái 
Thiêu, có một người đàn ông và một người đàn bà - lúc ấy 
còn là bạn - cùng ngồi trên một cái chiếu trải dưới đất ăn 
cơm nguội với khô. 

- Ăn khô ngon đến như thế mà cấm trẻ nó ăn, phải tội. 

Vợ cười và bảo: 

- Nếu không có bữa khô hôm đó, sao mà có lũ trẻ ngày nay, 
mình nhỉ? 

Trăng Vũng Tâu sầu biêng biếc, nước Vũng Tâu đêm đến 


dâng lên, đập ì uộp vào bờ, nghe thê thiết như bài hát ru xứ 
Quảng. 

Thỉnh thoảng về nghỉ mát ở miền duyên hải này, hai vợ 
chồng mở cửa nhìn ra trời nước, có lần thấy niềm hương ý 
nhạc dâng lên ở trong lòng lại muốn cùng nhau gảy lại khúc 
đàn cũ ngày nào, trong một vườn măng ở Lái Thiêu, hai đứa 
ăn hai chén cơm nguội với khô rồi ngủ trên bãi cỏ có nhiều 
bóng mát. 

Nhưng người vợ đến nửa đêm gần sáng lại lắc đầu không 
chịu nghe lời chồng. Là vì nửa đêm về sáng, có những lằn 
chớp lóe lên ở chân trời, rồi trăng lặn, rồi gió lớn nổi lên: ấy 
là mưa nguồn, ấy là chớp bể... 

Người vợ khẽ nói vào tai chồng, như thể sợ có ai nghe thấy 
câu chuyện lòng mà cười chăng: 

- Anh ơi, quên làm sao được buổi sáng mùa thu năm ấy, hai 
đứa mình còn son trẻ, ăn cơm với khô mà ngon như ăn vây 
ăn yến... Miếng khô siết chặt ân tình của em lại với anh... 
nhưng có những buổi thật là kỳ lạ... Ăn khô ngon quá, em 
nghĩ xa nghĩ gần... và không hiểu làm sao có một vài lúc em 
thấy sợ... nhất là những hôm có chớp bể mưa nguồn như 
đêm nay... Em thấy lòng xốn xang, anh ạ, vì em nghĩ... em 
nghĩ không biết những thuyền đánh cá ở biển để về làm khô 
thì gặp bão tố như thế này, họ biết tránh vào đâu... Em 
nghĩ... phải anh ạ, em nghĩ rằng miếng khô làm cho ta ăn 
vào mát ruột hả lòng... nhưng cũng rất có thể vì miếng khô 
mà có những gia đình tan tác, vợ chồng tử biệt sanh ly... 

Ờ ờ, chính vào cữ này đây, anh ạ, vợ chồng mình nhân một 
ngày bão rớt đìu hiu ngồi quấn quít với nhau để ăn một bữa 


khô ngon lành thì dân chài miền bể thường lại lo sợ, mất ăn 
mất ngủ vì đó cũng là cữ trời mưa bão, những người đi biển 
thường dễ làm mồi cho cá... Một tiếng chim kêu khắc khoải 
khác thường, một giáng trời hơi lạ, một ngọn gió xoay chiều 
- phải, chỉ có thế thôi mà lắm khi có thể làm cho bao nhiêu 
người ủ ê nét mặt, lo sợ một thiên tai xảy đến. 

Ấy là những người ở nhà lo cho kẻ ra đi, không biết sống 
chết ra sao và chỉ còn biết chắp tay lại mà cầu Trời khấn 
Phật phù hộ cho chồng con họ đi đến nơi, về đến chốn, khỏi 
phải chôn xác vào miệng kình nghê nơi biển cả. 

Ơi! Ơi những người thanh thả, có bao giờ nghĩ tới những kẻ 
mang thê noa ra đánh bạc với trùng dương để cướp của 
Long vương một lứa cá đem về bán tươi hay làm khô, cho 
chúng ta ngồi thưởng thức cạnh con khôn, vợ đẹp? 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: 
Được bạn: mọt sách đưa lên 
vào ngày: 24 tháng 5 năm 2004 


